ĐẠO PHẬT & NỖI SỢ COVID-19 


ĐẠO PHẬT & NÓI SỢ COVID-19 


Pháp đàm với 
Achaan®) Sujin Boriharnwanaket 
Do Phóng viên D.J Banchorn Wichiansri 


Và Chương trình “Ngụm cà phê bên diễn đàn” thực hiện 


ĐÀI PHÁT THANH ĐẠI HỌC PRINCE OF SONGKLA 
Khuôn viên Hat Yal 
Thái Lan 
Thứ bảy, ngày 2l tháng 3 năm 2020“) 


1. Achaan: Người thầy, giảng sư. Tiếng Pali là ãcariya. 
2. Tức năm 2563 Phật lịch. 


Chuyên ngữ Thái - Anh: Rodrigo Aldana. 
Hiệu đính: Trin Phongpetra, Ann Marshall and Azita GIII. 
Tháng 07/2020 


Chuyển ngữ Anh - Việt: Trần Thanh Mai, Nguyễn Thị Minh Hằng. 
Hiệu đính: Vietnam Dhamma Home. Tháng 08/2020 


Pháp đàm với Achaan Sujin 5 


DJ Banchor Wichiansri: Thưa Achaan, 
hiện nay ở Thái Lan và trên toàn thế 
giới đang có mối sợ hãi và lo ngại lớn về 
COVID-19. Chúng ta không biết điều gì 
đang diễn ra và nó sẽ đi đến đâu. Có thể 
chỉ là một trận ốm nhẹ hoặc sẽ rất nghiêm 
trọng và đưa đến tử vong. Phía nam Thái 
Lan đã có một số ca nhiễm COVID-19. 
Người dân lo ngại sẽ tiếp xúc với nguồn 
bệnh khi họ đến đây từ nhiều vùng khác 
nhau trong cả nước. Thành thực mà nói, 
tội ác, tại nạn và bệnh tật là những nguy 
hiểm luôn bao vây chúng ta. Còn bây giò, 
trong nỗi lo ngại về COVID-19, ta nên 
nhìn nhận vấn đề này như thế nào, từ 
quan điểm của Đạo Phật? 

Achaan Sujin Boriharnwanaket (AS): Cho 
tôi hỏi bạn, theo nghĩa tối hậu, ai có thể ngăn nỗi 
COVD-192 Ta cần phải suy xét rất kỹ để hiểu 
những nguyên nhân gốc rễ của mọi việc, và để 
nhận ra là chúng ta không hè biết gì về bất cứ thứ 


6 Đạo Phật & nỗi sợ Covid-19 


gì, rằng không có con người nào để làm gì đó. 
Bắt cứ cái gì sinh khởi đều do nhân duyên. Nghe 
thì có vẻ đơn giản. Nhưng sự thật đó vô cùng v1 
tế và sâu sắc. 

Dù đang có một mối nguy hay không, chắc 
chăn phải có thấy, nghe, nếm, ngửi, xúc chạm và 
suy nghĩ sinh rồi diệt liên tục, phải vậy không? 
Những thứ này không thể ngăn ngừng được. 
Nếu không thê kiểm soát ngay cả những thực tại 
nảy, làm sao ta có thể kiểm soát được việc kinh 
nghiệm hiểm hoạ đây? Chúng ta có thể thấy, khi 
có duyên cho các thực tại sinh khởi, chúng sẽ 
sinh khởi. Không có ai để làm hay kiểm soát gì 
cả. Điều duy nhất là hiểu?) rằng mọi thứ đều diễn 
ra không theo cách mà ta nghĩ hay mong muốn, 
nếu có duyên cho điều gì đó xảy ra theo cách nào 
đó, nó sẽ xảy ra như vậy! 


COVID là một ví dụ rõ ràng cho sự thật vĩnh 
hằng rằng, mọi thực tại đều sinh khởi do duyên. 
Chúng ta cần hiểu rằng không có một ai có thê 
kiểm soát, không có bản thể nào kiểm soát cả. 
Mọi thứ chỉ có thể diễn ra theo cách của chúng, 
không thể khác. Khi không nghĩ về COVID, 
chúng ta sẽ nghĩ về những thứ khác và câu 


1. Cũng không có ai phát triển hiểu biết, nhưng khi có đủ duyên, sự thật 
có thể là đối tượng của hiểu biết (Chú thích của người Dịch Thái - Anh). 


Pháp đàm với Achaan Sujin 7 


chuyện COVID cũng chỉ như các dòng suy nghĩ 
khác, đã đi qua và hoàn toàn bị quên lãng. 


DJ: Biết sợ các hiểm nguy bao quanh chúng 

ta và vì vậy tìm cách tránh xa chúng, liệu 

đó có phải là cách hành xử đúng đắn? 

AS: Chắc chắn không có cách nào để tránh 
được hiểm nguy. Nếu có những biện pháp phòng 
ngừa thì cứ hết sức thực hiện chúng. Tuy nhiên, 
chúng ta cần nhớ rằng, những biện pháp ấy có 
thê không ngăn chặn được virus. Đức Phật đã 
chỉ ra những nguyên nhân thực sự, cả gần lẫn xa, 
cho mọi hiện tượng xảy ra. 

Nếu không có hiểu biết sâu sắc về lý nhân 
quả, chúng ta sẽ luôn phải sợ hãi. Bây giờ chúng 
ta sợ COVID, nhưng trong tương lai, sẽ có những 
bệnh dịch khác. Chúng ta sợ mọi thứ, vì chúng ta 
không biết nhân cho điều tốt hay xấu (thiện hay 
bất thiện)? xảy ra. Tại sao có người gặp những 
điều tốt trong khi người khác lại gặp điều xấu? 
Tại sao có người bị nhiễm COVID còn người 
khác thì không? 

Chừng nảo còn dính mắc vào bản thân, chừng 
đó còn sợ hãi, phải vậy không? Còn sinh ra trên 
1. Thiện (kusala): điều tốt, có đạo đức, lành mạnh, phước lành, có lợi 


lạc, đưa đến an lành. Bất thiện (akusala): điều xấu, không có đạo đức, 
không lành mạnh. 


8 Đạo Phật & nỗi sợ Covid-19 


thế giới này, chúng ta còn sợ hãi, về mọi thứ. Sợ 
đến mức nào ư? Ô, còn tuỳ thuộc vảo... 
DJ: Khi nói về việc không nên bắt cần, tôi 
muốn nói chung là phòng tránh những 
nguy hiểm mà chúng ta sợ, như tai nạn, 
tội phạm, dịch bệnh, ốm đau, thiên tai,... 
AS: Những người bị nhiễm COVID có từng 
có găng làm gì để phòng tránh không? Nhiều 
người có đấy, nhưng họ vẫn bị nhiễm. Những 
người khác không đề phòng gì và có người bị 
nhiễm, có người không. Những nguyên nhân 
gần là những nguyên nhân chúng ta có thê thấy 
được. Nếu không cần trọng và không làm gì để 
đề phòng thì nguy cơ sẽ cao hơn. Tuy nhiên, 
còn có những nguyên nhân xa nữa. Có người rất 
cần thận mà vẫn bị nhiễm virus, trong khi người 
khác rất bát cân thì lại không sao. Vì sao lại vậy? 


DJ: Tôi được biết ngay cả những người 
rất cần trọng mà vẫn bị nhiễm bệnh. 


AS: Cho dù rất cần trọng, chúng ta vẫn có 
thê mắc bệnh nếu có duyên cho điều ấy xảy ra. 
Nếu không có duyên thì dù thế nảo, ta cũng sẽ 
không sao cả. Những hành động có ý của chúng 
ta sẽ luôn cho quả, vì vậy luôn có cái gì đó “được 
tạo thành”, từ khoảnh khắc này sang khánh khắc 


Pháp đàm với Achaan Sujin 9 


khác, từ cuộc đời này đến cuộc đời khác. Bắt kê 
là gì, dù hạnh phúc hay khổ đau, thì cũng không 
thê khổ mãi hay hạnh phúc mãi. Một số người 
phải chịu đau đớn về thể xác nhưng không bị 
đau khô về tinh thần. Một số khác lại phải chịu 
những xúc cảm tinh thần đau khổ mãnh liệt mà 
không phải chịu đau đớn về thê xác. Nếu không 
biết về nhân quả, chúng ta không thể biết nguyên 
nhân nào sẽ cho quả lành hay quả khô. 


DJ: Có vẻ như chúng ta không cần làm gì 
cả, vì cái øì phải xảy ra sẽ xảy ra. Dường 
như không cần phải có găng đề phòng hay 
cần trọng, nhưng liệu đó có phải là bất cẩn 
không? 

AS: Thấy không, bạn đã có cái hiểu sai. Vì 
vô minh, chúng ta nghĩ “nếu vậy thì chẳng phải 
làm gì cả”. Chúng ta không nghĩ đến làm một 
người tốt và làm việc tốt - những điều sẽ cho quả 
tốt về sau. 

D.J: Đúng vậy 

AS: Khi thấy những nguyên nhân thông 
thường dẫn đến việc bị nhiễm virus, chúng ta chỉ 
nghĩ đến làm cách nào để tránh chúng. Chúng ta 
bỏ qua những nguyên nhân thực sự. Nếu nhân là 
thiện, thì quả chắc chắc sẽ tốt, nếu nhân là bất 


10 Đạo Phật & nỗi sợ Covid-19 


thiện thì dù có làm gì đi nữa, quả vẫn sẽ xấu. 
Vì sao một số người sinh ra không bị ốm đau 
hay khuyết tật, trong khi người khác thì bị một 
trong hai, hoạc cả hai? Ta có thể nghĩ mình sẽ 
chết vì một nguyên nhân này, nhưng cuối cùng 
lại ra đi bởi một nguyên cớ khác. A1 cũng chỉ 
mong điều tốt đẹp đến với mình mà không biết 
nhờ đâu sẽ được như vậy. Một chân lý vĩnh cửu 
rằng, thiện thì luôn cho quả lành và bắt thiện thì 
sẽ cho quả xấu. 


Chúng ta quên mất điều ấy và nghĩ, “nếu là 
như vậy thì tôi chăng phải làm gì cả”. Ở khoảnh 
khắc đó chắc chắn không có thiện, vì chúng ta 
không biết điều gì nên được gieo trồng, tích luỹ. 

DJ: Vậy sẽ là bất thiện khi tôi nghĩ “chúng 

ta chẳng phải làm gì cả, cứ kệ nó thế...”? 

AS: Đúng vậy, đó là suy nghĩ sai lầm. “Không 
làm gì cả”, bạn thấy không? Bất thiện pháp cứ 
thế tiếp tục, vì không có hiểu biết đúng rằng việc 
để mặc cho may rủi, chắng cần làm gì cả hay cứ 
kệ nó... cũng không phải là thiện. 

Như hiện giờ với COVID, mọi người giúp 
đỡ lẫn nhau, chăm sóc và không làm hại người 
khác. Ở những lúc như thế này, lòng từ và các 
việc làm tốt đẹp sẽ giúp cho mọi việc thuận lợi 


Pháp đàm với Achaan Sujin 11 


hơn, mỗi thứ một chút. Mặt khác, bắt thiện pháp 
càng làm cho mọi thứ tệ hơn. Mọi người thường 
quên mắt, hay không được biết, rằng những việc 
làm hay lời nói thiện và bắt thiện chính là những 
nguyên nhân thực sự của mọi kết quả tốt và xấu. 
Thay vào đó, chúng ta chỉ đơn thuần nghĩ đến 
cách đề phòng cho bản thân, nhưng những việc 
ấy có giúp bảo vệ chúng ta khỏi bắt thiện pháp? 

DJ: Làm sao biết được điều gì là thiện? 

Tôi từng nghe thấy một số người bất đồng 

về cái gì là thiện và cái gì là bất thiện. 

AS: Thiện pháp, với người chưa nghe Giáo 
lý của Đức Phật thì rất khác với người đã được 
nghe, phải vậy không? 

D.J: Đúng vậy 


AS: Chúng ta cần được nghe Giáo lý đề hiểu 
được ý nghĩa sâu sắc của lý nhân quả. Ngay cả 
ở chính khoảnh khắc nảy, khi có cái nghe âm 
thanh sinh khởi, liệu chúng ta có thể ngăn mình 
không nghe âm thanh đó được không? 

DJ: Không thể 

AS: Dường như mọi thứ tự nó xảy ra, nhưng 
sự thật không phải vậy. Có âm thanh ở trong rừng, 
âm thanh ở những nơi xa, âm thanh trong các 
căn phòng khác nhau... nhưng chỉ có âm thanh 


12 Đạo Phật & nỗi sợ Covid-19 


mà chúng ta nghe được là cái ¡n dấu lên nhĩ căn. 
Chỉ có cái nghe chính âm thanh đó sinh khởi mà 
không phải nghe bất kỳ âm thanh nào khác. Điều 
này vô cùng vi tế, vì vậy rất khó để biết được 
âm thanh được nghe là quả của nghiệp thiện hay 
bất thiện). Nếu chia thời gian thành những đơn 
vị nhỏ nhất, bạn sẽ thấy có những khoảnh khắc 
của thấy, nghe, nếm, ngửi, xúc chạm và suy nghĩ 
sinh rồi diệt vô cùng nhanh, xảy ra trong suốt cả 
ngày, không có gì ở nguyên đó hay kéo dài. Nó 
diễn ra nhanh đến mức dường như chúng xảy ra 
đồng thời và không thê nhận ra cái gì sinh và cái 
gì diệt. 

Như bây giờ chúng ta đang nói về câu chuyện 
nảy, sau đó chúng ta sẽ nói về câu chuyện khác, 
bạn thấy không? Câu chuyện mà chúng ta vừa 
nói đã hoàn toàn qua rồi. Chuyện về COVID 
cũng chỉ là một câu chuyện mà thôi. Nếu chìm 
vào giấc ngủ say, chúng ta không biết hay không 
thấy gì nữa, nhưng ngay khi tỉnh giấc, ta lại bắt 
đầu lo lắng vì sự dính mắc vào tự ngã. Chúng ta 
lo cho bản thân, cho người khác hay bất kế điều 
gì. Nhưng tôi nghĩ, nếu mọi người hiểu về thiện 
1. Quả (Vipäka): Hậu quả hay kết quả của một hành động cố ý trong 
quá khứ (hay còn gọi là nghiệp - kamma), hoặc là quả của nghiệp thiện 


(kusala kamma) - kusala vipäka, hoặc quả của nghiệp bắt thiện (akusala 
kamma) - akusala vipäka. 


Pháp đàm với Achaan Sujin 13 


và làm những điêu thiện, họ sẽ không phải sợ 
điêu gì cả. 


DJ: Vậy có nghĩa là, hiểm hoạ thực sự 
cần được biết không phải là thứ mà mọi 
người đang sợ hiện giò, chúng ta chỉ sợ các 
yếu tố bên ngoài, sợ sự thay đối, phải vậy 
không ạ? 


AS: Đúng vậy. Tất cả mọi người đều sợ 
COVID nhưng không phải ai cũng sẽ bị nhiễm. 
Nó chỉ xảy ra với những người có sẵn duyên 
cho điều ấy mà thôi. Nếu không thì tất cả đều bị 
nhiễm rồi. Bất kể điều gì xảy ra cho mỗi người 
thì phải có những nguyên nhân cụ thể của riêng 
người ấy. Điều này vô cùng phức hợp, nhưng 
dần dần, chúng ta có thể suy xét và hiểu ra mình 
thực sự sợ hãi điều gì. 


Chừng nào còn tái sinh, chừng đó còn sợ hãi. 
Chúng ta đã sợ hãi từ khi sinh ra rồi, không ai 
không sợ hãi cả. Không chỉ sợ những thứ to tát 
mà ngay cả những thứ rất đơn giản, như sợ con 
tắc kè hay con kiến. Sở dĩ có sợ hãi vì chúng 
ta không biết mình sợ gì. Sợ hãi thì có gì tốt 
không? Chăng phải tốt hơn sao khi không còn sợ 
nữa, nhờ hiểu được điều mà mình sợ? 


14 Đạo Phật & nỗi sợ Covid-19 


DJ: Như vậy chúng ta thực sự sợ điều gì 
hay tại sao chúng ta sợ? 


AS: Sự thật, tôi nghĩ đó nên là vô minh về 
các thực tại. Tại khoảnh khắc khắc này, chỉ có vô 
minh, vì vậy mà chúng ta sợ hãi, ngay cả khi đối 
tượng của sự sợ hãi đã diệt đi rồi. 


Khi không nói về COVID-19 nữa, liệu chúng 
ta có còn SỢ không, khi không còn những suy 
nghĩ â ấy nữa? Một sô người vẫn còn sợ, một số 
người khác, khi bận nghĩ đến những thứ khác, 
thì không còn nghĩ gì về COVID nữa. 


Chúng ta sợ vì chúng ta không hiểu thực tại 
sinh khởi trong từng khoảnh khắc, không hiểu nó 
sinh khởi ra sao và do bởi nguyên nhân gì. Tại 
sao đất nước nảy, người này hay suy nghĩ này lại 
như vậy? Tất cả mọi thứ! Chúng ta không hề biết 
gì về nguyên nhân sinh khởi của mọi hiện tượng. 


Có thể bạn băn khoăn không biết ở đây chúng 
ta đang nói về cái gì". Nếu cô gắng suy xét sự 
thật một cách kỹ lưỡng, chúng ta có thể vượt qua 
nỗi sợ nhờ hiểu rằng, nếu cái gì đó đang diễn ra, 
nó phải diễn ra như vậy. Nếu nó không xảy ra thì 
nó sẽ không xảy ra. Không ai khiến nó xảy ra cả. 
1. Trước thời Đức Phật thì không ai được nghe giảng về Pháp (về thực 


tại sinh khởi hiện giờ). Vì vậy điều chúng ta được nghe ở đây là những 
điều chưa từng được nghe trước kia. 


Pháp đàm với Achaan Sujin 15 


Phải có những nguyên nhân khiến điều này xảy 
ra với người này và những nguyên nhân khác 
khiến điều khác xảy ra với người khác, tất cả tuỳ 
thuộc vào những yếu tố tạo duyên hết sức phong 
phú và đa dạng cho mỗi người. 


DJ: Nếu nỗi sợ lại sinh khởi thì nó không 
phải là nỗi sợ đã sinh khởi và diệt đi trước 
đó. Nỗi sợ có thể sinh khởi rồi diệt đi, lặp 
đi lặp lại, có đúng không ạ? 


AS: Đúng vậy, hoàn toàn không có gì không 
chấm dứt. Chúng ta hiểu rằng “chấm dứt” có 
nghĩa là “kết thúc”. Ở đây chúng ta dùng từ 
“chấm dứt” là nói đến “kết thúc, không bao giờ 
trở lại”, tương tự với nghĩa “diệt đi”. Cái đã chấm 
dứt hay diệt đi thì không thể tìm thấy ở đâu nữa. 
Giống như âm thanh vừa nghe ở khoảnh khắc 
trước, nó đã diệt đi ngay lập tức, không thê tìm 
lại được nữa. Chúng ta quên mắt điều ấy khi một 
âm thanh mới sinh khởi rồi lại diệt đi. Đó là cách 
mà sự thật bị che lấp, từ khoảnh khắc này sang 
khoảnh khắc khác. 


DJ: Nếu vậy thì hiểm hoạ thực sự là gì? 


AS: Phiền não và vô minh®', Bậc thánh A la 


1. Phiền não (kilesa), là các pháp bắt thiện, các cấu uế của tâm thức. 


16 Đạo Phật & nỗi sợ Covid-19 


hán?) còn sợ COVID không? 


DJ: Theo như tôi được đọc và được nghe 
thì vị ấy không còn sợ nữa. 


AS: Vị thánh A la hán không còn phiền não 
nữa. Ngài không còn bị lay động bởi bắt cứ điều 
gì, vì Ngài biết rõ mọi kết quả đều do những 
nguyên nhân riêng của chúng. Nếu nhân còn 
hiện hữu và có đủ duyên để quả trồ thì không ai 
có thể ngăn nổi, dù là được hay mất của cải, là 
cái chết hay bất kỳ tai hoạ nào, không ai có thê 
ngăn ngừng nổi. Khi đến thời điểm cho điều ấy 
xảy ra thì nó phải xảy ra. 

DJ: Làm sao mà những nỗi sợ như vậy lại 

nguy hiểm? 


AS: Chúng nguy hiêm vì chúng ta không 
biệt răng sự thật này, ngay cả khi đang nói về nó, 
là vô cùng thâm sâu. Chúng ta chỉ có thê thây 
được độ sâu sắc của chân lý ây tuỳ theo mức độ 
trí tuệ mà mình có. Khi hiệu biệt ở mức độ nghe 
và suy xét được phát triên đên mức độ hiêu trực 
Chúng là phiền não, làm ô nhiễm tâm, do vậy khiến tâm không thể thấy 
mọi thứ sáng rõ (như chúng thực là). Có ba loại phiền não chính là tham, 
sân và sỉ (hay vô minh); cái thứ ba là yếu tố hỗ trợ cho hai cái còn lại. 
1. Bậc A la hán (Arahant): là bậc đã giải thoát, đã đạt được niết bàn: nơi 
đưa đến chấm dứt tái sinh: sợi dây tham ái cột chặt chúng sinh phải tái 


sinh từ khiếp này đến kiếp khác bị phá huỷ hoàn toàn, bị chặt đứt không 
còn nữa. 


Pháp đàm với Achaan Sujin 17 


tiếp về thực tại, khi ấy chân lý sẽ trở nên thâm 
sâu hơn rất nhiều những gì ta có thể hình dung 
trước đó, Không ai có thể cường điệu thêm 
độ sâu sắc và vi tế của Giáo lý (tức lời dạy của 
Đức Phật) 


Chấp lầm các thực tại là tự ngã, cho những gì 
sinh khởi là ngã, là nguy hiêm. Tuy vậy, chân lý 
này, hay sự thật vê vô ngã, có thê được liêu ngộ. 


Tất cả mọi thứ, không trừ thứ gì, đều vô 
ngã, không phải là tự ngã”). Hỏa đại hay phong 
đại (yếu tố nhiệt độ hay chuyên động) cũng đều 
do duyên mà sinh khởi. Kinh nghiệm nóng hay 
lạnh, vị ngọt, vị mặn, sự hưng phấn hay niềm 
vul,... xảy ra bởi có duyên cho chúng phát sinh. 


1. Càng có thêm hiểu biết, chúng ta càng nhận ra trí tuệ của mình ít ỏi 
đến thế nào, ... vô minh thì dày đặc đến đâu. 

2. Anattã: Vô ngã - không có một tự ngã, không có một bản thể, không 
có tính chất cá nhân, không thể kiểm soát. Giáo lý vô ngã dạy rằng, dù 
ở bên trong hay bên ngoài sự hiện hữu của mọi dánh (tinh thần) hay sắc 
(vật chất) (nãma-rũpa), đều không thể tìm thấy bát cứ điều gì, theo nghĩa 
tột cùng, có thể được coi là một bản thể, linh hồn hay bắt cứ gì khác 

3. Attã: Tự ngã, bản thể, cá thể, theo Đạo Phật là một khái niệm quy ước 
và không thể tìm thấy trong bắt kỳ sự hiện hữu nào. Điều này áp dụng 
đối với cả các hiện tượng vật chất, như khi coi “cái bàn” là có một tính 
chất “cái bàn” nội tại. 

4. Tứ đại (mahã-bhũta-rũpa) luôn sinh khởi trong từng và mọi tổ hợp 
sắc. Các loại sắc khác ngoài tứ đại phụ thuộc vào bốn sắc này và không 
thể sinh khởi mà không có có sắc tứ đại sinh kèm. Đó là các sắc: yếu tố 
đất-địa đại (hay cứng mềm), yếu tế nước- thuỷ đại (hay kết dính), yếu tố 
lửa- hoả đại (hay nóng lạnh) và yếu tố gió- phong đại (hay chuyển động, 
căng, trùng). 


18 Đạo Phật & nỗi sợ Covid-19 


Nếu không có duyên thì chúng không thể sinh 
khởi. Chúng ta không hè biết rằng mọi thứ sinh 
khởi và diệt đi ấy không phải là tự ngã. Ngay 
khi sinh khởi, nó liền diệt đi, không bao giờ trở 
lại. Vậy từ giờ trở đi, cho đến khi chết, sẽ không 
có gì khác ngoài các pháp? sinh rồi diệt không 
ngừng. Không có gì còn lại. Mọi thứ lập tức diệt 
mất. Sự thật là kế từ khi ta được sinh ra đã không 
có một “con người” nào và khi ta chết đi thì cũng 
không có gì còn lại, chỉ là từng thực tại trong 
từng khoảnh khắc, sinh lên rồi diệt đi ngay lập 
tức, không bao giờ quay trở lại. 


Ngày hôm qua không còn cho đến hôm nay. 


Ngay khoảnh khắc trước cũng không còn đến 
báy giờ. 

Chúng ta sẽ không thể biết Đức Phật nếu 
không hiểu đúng nghĩa của “vô ngã”. Chỉ nghe 
vài từ hay một câu thì không đủ. Chăng hạn, câu 
“mọi pháp đều vô ngã” (sabbe dhammã anattä) 
thì ai cũng biết và thường nhắc đến. Nhưng ta 
không hề biết rằng, hiểu những từ ấy có thê đưa 
đến giải phóng khỏi mọi hiểm nguy. 

1. Pháp (Dhammas) [hay thực tại] là những thực tại có những đặc tính 
có thể kinh nghiệm trực tiếp, không như khái niệm chỉ có thể nghĩ về. 


Chúng bao gồm hai loại thực tại: thực tại có thể kinh nghiệm đối tượng 
(danh pháp) và thực tại không thể kinh nghiệm gì cả (sắc pháp). 


Pháp đàm với Achaan Sujin 19 


Mọi thứ hiện hữu đều vô ngã. Nếu nghiệp 
thiện hay bât thiện là do duyên mà tạo tác, và 
quả của chúng cũng do duyên mà thành thì cái 
ngã ở đâu? Nêu có một tự ngã có thê kiêm soát 
thì chúng ta sẽ không phải chêt, nhưng tât cả mọi 
người đêu phải chêt. Vậy khi ta chêt thì cái ngã 
đi đâu? 

DJ: Có thể coi những øì đang hiện hữu là 

thực có không? 

AS: Nếu không có sự sinh khởi, liệu có gì có 
thê hiện hữu? 

DJ: Không ạ 

AS: Như vậy, một thứ chỉ tồn tại khi nó sinh 
khởi, phải vậy không? 

DJ: Vâng, đúng vậy 

AS: Ngay khi được sinh ra thì lập tức có sự 
dính mắc vào cái được sinh ra, cho đó là tự ngã. 
Khoảnh khăc đâu tiên“ của cuộc đời sinh khởi 
rôi diệt mât. Khi khoảnh khắc đó diệt mât, không 
hê được hay biệt, thì nó ở đâu rôi? 

DJ: Khoảnh khắc tâm thức (citta)2 khi đó 


1. Patisandhi-citta: “Khoảnh khắc đầu tiên của cuộc đời” hay khoảnh 
khắc tâm thức đầu tiên, tâm tái tục. 

2. Citta: tâm, thực tại kinh nghiệm hay hay biết một đối tượng. Tâm được 
định nghĩa theo ba cách: như là tác nhân, như là công cụ và như là hoạt 
động đơn thuần hay thuần tuý. Trong tư cách tác nhân, tâm là yếu tố 


20 Đạo Phật & nỗi sợ Covid-19 


không phải là một với cái hiện giờ ư? 

AS: Không hề! Tâm vô cùng ngắn ngủi, Vì 
thế mới có thuật ngữ “khoảnh khắc tâm”, tâm 
là một thực tại sinh khởi và nhận biết đối tượng 
đang xuất hiện, sau đó nó lập tức diệt đi và được 
tiếp nối bởi tâm tiếp theo. Chắng hạn như cái 
thấy (hay nhãn thức) - tâm nhận biết đối tượng 
thị giác, sinh khởi rồi diệt đi. Trước khi chứng 
ngộ Tứ Thánh Đế”), Đức Phật đã vun bồi các ba 
la mật? trong khoảng thời gian rất dài. Ngài đã 
giảng về các thực tại - hay các pháp hữu vi do 


nhận biết, kinh nghiệm đối tượng. Trong tư cách công cụ, tâm có nghĩa 
là phương tiện để các tâm sở sinh kèm cùng nhận biết đối tượng. Theo 
cách hoạt động đơn thuần, tâm là tiến trình nhận biết đối tượng. Cách 
định nghĩa thứ ba — theo nghĩa hoạt động đơn thuần hay thuần tuý, được 
coi là định nghĩa đầy đủ nhất: nghĩa là, tâm về cơ bản là một hoạt động 
hoặc quá trình nhận biết đối tượng. Nó không phải là một tác nhân hay 
công cụ có một bản thể thực sự, ngoài hoạt động nhận biết. Các định 
nghĩa theo cách tác nhân và công cụ được đưa ra nhằm bác bỏ quan 
điểm sai lầm cho rằng, có một tự ngã thường hằng là tác nhân hay công 
cụ của nhận thức. Không phải là một tự ngã thực hiện hoạt động nhận 
biết mà là tâm -— citta. Tâm này không là gì khác ngoài hoạt động nhận 
thức, và hoạt động đó nhất thiết là vô thường, thể hiện qua sự sinh diệt. 
Mỗi tâm đều có đối tượng nhận biết của nó. Đối tượng của tâm thấy (hay 
nhãn thức) là đối tượng thị giác. Không có tâm nào không có đối tượng. 
(Theo Thắng Pháp tập yếu: Vi diệu pháp toát yếu, của Tỳ kheo Bodhi). 
1. Tứ Thánh đề (ariya-sacca): Khổ, nguyên nhân của khổ, sự diệt khổ và 
con đường dẫn đến sự diệt khổ. 

2. Pãramï: Ba la mật. Mười phẩm chát dẫn tới giác ngộ: (1) Bồ thí, (2) trì 
giới, (3) xuất gia, (4) trí tuệ, (5) tinh tắn, (6) kham nhẫn, (7) chân thật, (8) 
quyết định, (9) tâm từ, (10) tâm xả. Đức Bồ tát (chúng sinh hướng đến 
quả vị Phật) đã vun bồi và hoàn mãn các ba la mật này trong quá khứ. 


Pháp đàm với Achaan Sujin 21 


duyên mà sinh khởi rồi diệt đi ngay lập tức. 
“TẤt cả các pháp hữu vi (sañkhãra) là vô thường, 
tất cả các pháp hữu vi là khô? 
và mọi pháp là vô ngã” 


Không có ngoại lệ về vô ngã (anatta). Mọi 
thứ hiện hữu (hữu vi và vô vị, do duyên và không 
do duyên sinh) đều vô ngã. 

Mọi thứ sinh khởi chắc chắn phải diệt đi. 
Có gì có thê còn lại không? Không hề. Chẳng 
hạn, tính cứng xuất hiện rồi được tiếp nối bởi cái 
thấy, tính cứng đâu rồi? Nó đã diệt đi rồi, không 
bao giờ xuất hiện trở lại. Nếu đặc tính cứng có 
xuất hiện trở lại thì cũng không phải là đặc tính 
cứng đã diệt mắt. 

DJ: Tôi chưa từng hiểu theo cách ấy 

trước đây. 


AS: Đúng vậy, chúng ta không hê thây điêu 
ây. Chúng ta cân được nghe Giáo lý cho đên khi 
hiệu răng, mọi thứ hiện diện, từng thứ một, đêu 
là thực tại (là pháp - dhamma). Tôi không nói 
từng thứ hiện hữu là tự ngã, mà tôi nói răng nó 
1. Dukkha: Khổ hay bắt toại nguyện. Khổ, ở mức độ thông thường, có 
nghĩa là những đau khổ rõ ràng như đau đớn trên thân. Nhưng ở nghĩa 
sâu sắc nhát, “dukkha” chỉ đến tính chất bát định, bản chất luôn thay đổi 


của mọi hiện tượng vật chất và tinh thần, kể cả những kinh nghiệm khả 
ái nhất. 


22 Đạo Phật & nỗi sợ Covid-19 


là thực tại, đúng không? Chúng ta dính mắc vào 
cả thực tại kinh nghiệm (cái thấy, cái nghe, sự 
nhớ tưởng....) và thực tại không kinh nghiệm 
(đối tượng thị giác, đặc tính cứng....) và cho đó 
là tôi, là của tôi. Nhưng làm sao chúng có thê là 
“tự ngã” khi ta không thể kiểm soát nỗi chúng? 


Tôi không muốn bị đau, nhưng vì sao đầu gối 
của tôi hiện giờ lại bị đau, có phải không? Cái là 
“của tôi” đâu rồi? Ngay khoảnh khắc trước, cái 
vốn cho thuộc về tự ngã không bị đau, nhưng 
bây giờ cái đau từ đâu đến vậy? và lại là “có một 
tự ngã đang bị đau” hay “tôi bị đau”. Rồi khi diệt 
mắt, cái mà tôi gọi là cái đau “của tôi” biến đâu 
rồi? Tất cả những gì chúng ta chấp là “của ta” 
đều điệt đi hoàn toàn. Ta cho khoảnh khắc của 
cái thấy hiện giờ là tự ngã, “tôi thấy”. Ngay khi 
cái thấy không còn nữa, tự ngã là cái thấy ở ngay 
khoảnh khắc trước đâu rồi? Nó rất là vi tế. Khi 
được nghe Giáo lý, chúng ta cần nhớ rằng Giáo 
lý vô cùng chi tiết và sâu sắc. Khi hiểu Giáo lý, 
bạn sẽ dần bớt lo lắng. Bởi vì hiểu biết sẽ làm 
duyên cho thiện nghiệp, cái sẽ cho quả thiện, 
không phải quả bất thiện, về sau. 

DJ: Khi chúng ta bị đau, hay vui vẻ, lo 

sợ hay giận dữ, bất kế là cảm xúc gì, khi 

chúng xuất hiện, ta đều thấy cái đau hay 
cảm xúc đó rất thực. Chúng ta có thể làm 


Pháp đàm với Achaan Sujin 23 


øì với nó? 

AS: Ngay cả trước khi định làm gì với cái 
đau thì đã là “tôi bị đau” rồi, phải không? 

D.J: Đúng vậy 


AS: Nêu cái đau không xuât hiện, liệu có thê 
là “tôi” đau không? 


DJ: Không ạ 


AS: Đúng vậy. Như vậy có thể không phải 
lúc nào bạn cũng đau, đúng không? 


DJ: Nhưng chẳng hạn khi bị đau răng, ôi 
tôi đau nhức toàn bộ và rất lâu... 


AS: Chúng ta nghĩ vậy, nhưng sự thật thì cái 
đau đã sinh và diệt liên tục, rất nhiều lần, sinh 
lên rồi diệt đi, cứ như thế... khiến nó đường như 
kéo dài và không thay đổi. Liệu hiện giờ răng có 
thê vẫn còn đau không, ngay bây giờ? Tất nhiên 
là có thể, nếu có duyên cho điều ấy. Khi bác sĩ 
nhồ cái răng ấy đi rồi, nó còn đau không? Khi cái 
đau xuất hiện, chúng ta không biết rằng sự thật 
thì không ai tạo ra nó cả, nó do duyên mà sinh 
khởi. Tuy nhiên, ngay khi cái đau sinh khởi là có 
ý niệm về một tự ngã bị đau, “tôi bị đau”. 

Chúng ta nhớ về câu chuyện nảy, câu chuyện 
kia nhưng không hề biết rằng, sự nhớ tưởng 


24 Đạo Phật & nỗi sợ Covid-19 


cũng không phải là tự ngã. Nếu không có sự nhớ 
tưởng thì cũng không có “tôi nhớ”. Ngay khi có 
sự nhớ tưởng, ta liền cho là “tôi nhớ”. Bởi vô 
minh mà ta chấp mọi thứ là “tôi”. Nếu thực sự 
hiểu về thực tại, chúng ta sẽ thấy từng khoảnh 
khắc đối tượng xuất hiện - nó là thực, nó sinh 
khởi, không bởi al tạo ra, và khi đã sinh khởi, nó 
phải diệt đi. Không thê đo nổi nó diễn ra nhanh 
đến thế nào, giống như tia sáng loé liên tiếp để 
luôn chiếu sáng. Ngay khoảnh khắc tâm này diệt 
đi, lập tức tâm khác sinh khởi, tiếp nỗi không 
ngừng. Vì sự diệt đi của tâm không xuất hiện, vô 
minh đánh lừa khiến ta thấy hình và dạng, cho 
cái được thấy là “cái gì đó” hay “ai đó”) 

1. Guhatthaka-suttaniddeso: Cuộc sống, thọ mạng, niềm vui và nỗi buồn 
trên đâu một mũi kim. 


Cuộc sống, thọ mạng, niềm vui và đau đớn 
Tất cả đều buộc chung 

Trong một khoảnh khắc tâm, 

Một khoảnh khắc xảy ra nhanh chóng. 


Cả các vị phi nhân 

Thọ mạng 84 ngàn đại kiếp 

Dù có thế cũng không thể sống được 
Hai khoảnh khắc tâm giống hệt nhau. 


Cái đã diệt nơi người đã chết 
Hay cho người còn đứng nơi đây 
Đều là những uẫn như vậy, 

Đã diệt, không bao giờ trở lại. 


Pháp đàm với Achaan Sujin 25 


Bạn hãy nhắm mắt lại. Có gì không? 

DJ: Tôi không nhìn thấy gì cả. 

AS: Giờ hãy mở mắt ra 

DJ: Bây giờ tôi đã nhìn thấy 

AS: Bạn nhìn thấy cái gì? Cái có thể được 
thây duy nhât chỉ là cái xuât hiện qua mắt, tức là 
đôi tượng thị giác. Ta cho răng mình nhìn thây 
con người, bông hoa, hay cái cây,... nhưng sự 


Các trạng thái đang biến mắt bây giờ 

Và các trạng thái sẽ biến mắt trong tương lai 
đều có đặc tính không khác 

Với cái đã diệt đi trước kia rồi. 


Khi không tạo tác, sẽ không còn tái sinh; 
Chỉ với hiện tại, chúng ta sống. 

Khi đã nắm được nghĩa tối thượng, 

Thế giới chết khi tâm ngưng lại. 


Không thể giữ lại những gì đã mát, 
Không thể để gì cho tương lai. 
Những ai đã sinh ra trên đời, 

Đứng như hạt đậu trên đầu mũi kim. 


Sự hoại diệt của mọi trạng thái 

Chẳng bao giờ được chào đón, 

Dù hiện tượng khoảnh khắc tan rã như thế 
đã có từ thời ban sơ. 


Từ chỗ chưa được nhìn thấy, nó hiện ra rồi biết mắt, 
Chỉ được biết khi chúng đã trôi đi vào quá khứ. 

Y hệt tia chớp trên bầu trời: 

tất cả các pháp khởi lên và rồi biến hẳn đi”. 


26 Đạo Phật & nỗi sợ Covid-19 


thật là chúng ta nghĩ về các khái niệm mà đối 
tượng thị giác, sự nhớ tưởng và các yếu tố khác 
tạo nên. Dù là đối tượng nào, khái niệm nảo, 
chúng ta đều ghi nhớ. Ngay khi nhằm mắt lại, tất 
cả những thứ đó không còn nữa, không ai có thể 
khiến chúng xuất hiện. Chúng ta không hè biết 
rằng, ngay trước khi nhằm mắt, cái được thấy đã 
diệt đi rồi, không bao giờ trở lại. Khi ta mở mắt 
lại, cái được thấy là đối tượng hoàn toàn mới, 
không phải là cái đã được thấy trước đó nữa. 
Đó là khoảnh khắc mới, không phải là khoảnh 
khắc trước rồi. Cuộc sống chỉ tồn tại trong một 
khoảnh khắc mà thôi; nó tiếp tục sinh rồi diệt, 
khoảnh khắc tiếp nối khoảnh khắc. 
Đức Phật đã dạy về ba loại chết: 


1. Khanika-marana là cái chết trong từng 
khoảnh khắc (sát-na). Khanika xuất phát từ từ 
“khana” (khoảnh khắc, tức thì, sát-na); khamika- 
marana nghĩa là chết trong từng khoảnh khắc. 
Cái gì vừa sinh khởi đã diệt đi rồi, dù thế nào 
cũng không bao giờ trở lại. Sự sinh diệt diễn ra 
nhanh đến mức không ai có thể nhận thấy, nên 
dường như cái hiện diện cứ tồn tại ở đó mãi. 

2. Sammati-marana là cái chết được hiểu theo 
nghĩa thông thường, khi thọ mạng chấm dứt, rồi 
được hoả táng hay chôn cất. Sammati có nghĩa là 


Pháp đàm với Achaan Sujin 27 


chấm dứt sự sống, nhưng không phải là sự chấm 
dứt cuối cùng, vì ngay sau khi chết thì lập tức tái 
sinh kiếp sau. Ai có thể biết điều này ngoài Đức 
Phật? Ngài đã giảng một cách tường tận nhất về 
bản chất của tâm (citta) sinh và diệt liên tục: mỗi 
khoảnh khắc khác nhau như thế nào, nó sinh khởi 
ra sao và bao gồm các thực tại nào. Có rất nhiều 
duyên phức hợp. Tại khoảnh khắc này, có tâm 
sinh rồi diệt, cũng như cái chết vậy, nhưng nó 
chỉ xảy ra trong khoảnh khắc này. Khoảnh khắc 
sau lại có một tâm khác sinh khởi. Tâm sinh rồi 
diệt tiếp nối nhau liên tục, cái này tiếp nối cái 
kia. Đó chính là cái chết trong từng khoảnh khắc 
(khanika-marana), trong khi sammati-marana là 
cái chết kết thúc một cuộc đời. 


Và 3. Samuccheda-marana là bát niết bàn 
(parinibbãna) - cái chết của các vị A la hán, 
những người không còn tái sinh nữa. Nếu các vị 
A-la-hán còn tiếp tục trong vòng luân hồi sinh 
tử thì Đức Phật vẫn còn tái sinh, nhưng Ngài đã 
không còn tôn tại ở bất kỳ hình thức nào. Tắt cả 
bậc A la hán thính văn (savakas) (bậc A la hán 
giác ngộ nhờ được nghe Pháp của Đức Phật) đã 
bát niết bàn khi thời điểm đến. Điều ấy có nghĩa 
là sau khoảnh khắc tâm cuối cùng của kiếp sống 
đó diệt đi, các vị không còn tái sinh nữa. Còn đối 


28 Đạo Phật & nỗi sợ Covid-19 


với những chúng sinh còn phiền não thì vẫn còn 
có duyên để ngay lập tức tái sinh, sau khoảnh 
khắc cuối cùng của kiếp sống. 


Đức Phật đã giảng tất cả nhưng chúng ta 
không biết gì, vì chúng ta chấp giữ ý niệm có 
một tự ngã ra đời, sống rồi chết đi. 

Chúng ta không nhận thức rằng, kiếp này 
cũng chỉ là kiếp quá khứ của kiếp sau. Ngay khi 
kiếp sau đến, ta sẽ quên hết mình đã là ai, từng 
làm gì... vì giờ đây ta lại là một “cá thể” mới. 
Ta không còn biết bố mẹ, anh chị em hay bạn bè 
của mình ở kiếp trước, quên hết các việc đã làm 
và các trò vui đã có,... Ta vẫn là “con người” này 
chừng nào còn sống trong kiếp này. Rồi ngay khi 
chết đi, cái là cá thê này lại diệt mất. Không thê 
tìm lại nó trong vòng luân hồi nữa?'. 

DJ: Liệu một vị A la hán có thể biết cái 

mà chúng ta thấy là liên tục này chỉ là một 

khoảnh khắc tại một thời điểm không? 

AS: Phiền não chỉ có thể bị tận diệt khi Tứ 
thánh đề đã được liễu ngộ. Bất kế chúng ta đã 
nghe và hiểu đến chừng nào, nhưng nếu bản chất 
của các pháp chưa được xuyên thấu một cách 
1. Samsära: Vòng tử sinh luân hồi, lưu chuyển vô tận; lại đến rồi lại đi, 


cứ thế xoay vần “trôi lăn”; là chu trình sinh — già — bệnh — chết cứ lặp đi 
lặp lại bắt tận. 


Pháp đàm với Achaan Sujin 29 


trọn vẹn thì phiễn não vẫn chưa thể bị tận diệt. 
Có nhiều mức độ của phiền não, từ thô - thê hiện 
qua thân và khâu, tới trung - chỉ ở trong ý và 
cuối cùng, là vi tế - mức độ ngủ ngầm trong tâm 
và không xuất hiện. Không ai biết sự khác biệt 
giữa một vị A la hán đang ngủ và một tên trộm 
đang ngủ, vì cả hai trường hợp đều không có một 
hành động nào, nhưng phẩm chất của tâm của vị 
A la hán thì hoàn toàn khác biệt. 


Sự thật mà Đức Phật đã tuyên thuyết có thể 
được kiểm chứng ngay hiện giờ. Vì sao một số 
người bị nhiễm COVID-I9 còn những người 
khác thì không? Ai có thể chọn lựa? 


DJ: Không, không ai có thể lựa chọn được 


AS: Đúng vậy. Điều này cho thấy rõ tính 
chất vô ngã (anattä): không có gì thuộc quyền 
kiểm soát của bất kỳ ai. Đó là lý do vì sao, anattã 
có nghĩa là không có một tự ngã, hoàn toàn trống 
không về bản thể. Chỉ có các pháp chân đề sinh 
rồi diệt, liên tục thay đổi trong suốt cuộc đời. 
Giống như các câu chuyện tiền thân Đức Phật kể 
về một số kiếp tái sinh của Đức Thế Tôn trước 
khi Ngài đạt giác ngộ. 

DJ: Thưa Achaan Sujin, khi bà nói rằng 

chúng ta không biết về sự thực thì đó là sự 


30 Đạo Phật & nỗi sợ Covid-19 


thực gì? 

AS: Cái gì là thực hiện giờ? Cái thấy có thực 
không? 

DJ: Cái thấy ư? 

AS: Nó có thực không? Ngay hiện giờ có cái 
thấy hay không? 

DJ: Hiện giờ thì tôi đang thấy... 

AS: Đúng thế, vì vậy chắc chắn phải có cái 
thấy sinh khởi rồi. Nếu không có mắt, liệu bạn 
có thê thấy không? 

DJ: Nếu không có mắt thì sẽ không có cái 

thấy 

AS: Nếu có mắt nhưng không có đối tượng in 
dấu lên mắt, bạn có thể thấy đối tượng đó không? 

DJ: Không thể 

AS: Vì vậy bạn chỉ có thê thấy đôi tượng nào 
in dấu lên mắt của bạn, phải vậy không? 

DJ: Đúng vậy, khi thiếu đi các duyên tố thì 

không có cái thấy. 

AS: Không có mắt ở nơi cánh tay, vì thế cái 
thấy không thê xảy ra ở đó. Đối tượng thị giác 
chỉ có thể in dấu lên nhãn căn. Để cái thấy xảy 
ra thì phải có nhãn căn và cái duy nhât có thê và 


Pháp đàm với Achaan Sujin 31 


thực tê 1n dâu lên nó. 


DJ: Chúng ta có thể chạm vào cái chúng 
ta thấy không? 


AS: Khi bạn chạm vảo, cái được chạm là gì? 
DJ: Tôi chạm vào đối tượng mà tôi thấy! 
AS: Nó cứng, có phải không? 

DJ: Có đặc tính cứng hay rắn ở đó. 


AS: Đúng vậy. Bạn có thê chạm vào cái đang 
xuât hiện qua mặt hiện giờ không? 


DJ: Chạm vào cái đang xuất hiện qua mắt 
à...? Không, tôi không thế! 


AS: Bạn thây không, giờ chúng ta đã phân 
biệt được hai loại thực tại này. Cái được thây thì 
không phải là cái được xúc chạm. Cái xuât hiện 
qua nhãn môn sinh khởi cùng với đặc tính cứng, 
nhưng nó không phải là đặc tính cứng. Nêu thiêu 
đi các yêu tô địa đại (đặc tính cứng, mêm), hoả 
đại (nóng/lạnh), thuỷ đạit) và phong đại (chuyên 
động, căng, trùng) thì đôi tượng không thê in 
1. Yếu tế nước hay thuỷ đại không thể được kinh nghiệm qua thân căn, 
mà chỉ qua ý môn mà thôi. Khi chạm vào cái mà ta gọi là nước, đó chỉ là 
cứng mềm, nóng lạnh hay chuyển động — những thứ được kinh nghiệm 
qua thân căn, nhưng đó không phải là thuỷ đại. Thuỷ đại sinh khởi cùng 
với mọi loại vật chất, nó làm cho các loại sắc kết dính với nhau và vì vậy 


chúng không bị phân tách rời rạc [Nina Van Gorkom) 
2. Chúng ta cho rằng mình có thể thấy sự chuyển động của các đối 


32 Đạo Phật & nỗi sợ Covid-19 


dâu lên nhãn căn. Bôn yêu tô này sinh khởi 
trong một nhóm thuộc tám sắc bât ly, trong đó 
bao gôm cả màu (đôi tượng thị giác), mùi, vị 
và dưỡng chât. Màu, cái không phải là đặc tính 
cứng, 1n dâu lên nhãn căn và làm duyên cho cái 
thây (hay nhãn thức) sinh khởi. Tính chât của 
cái thây là kinh nghiệm đôi tượng thị giác. Cái 
thây thây và rôi diệt đi ngay lập tức; chức năng 
của nó chỉ là thây mà thôi; nó không thê nghĩ 
tượng, nhưng sắc là yếu tố chuyển động thì không thể được thấy. Cái 
chúng ta gọi là sự “chuyển động” theo ngôn ngữ thế gian thì không phải 
là yếu tế phong đại hay chuyển động. Ta có thể nghĩ mình kinh nghiệm 
cái gì đó chuyển động, vì có những khoảnh khắc thấy và suy nghĩ khác 
nhau, và có sự liên kết của những kinh nghiệm khác nhau này, nhưng đó 
không phải là kinh nghiệm loại sắc có đặc tính chuyển động [hay phong 
đại]. Loại sắc này chỉ có thể được kinh nghiệm thông qua thân căn mà 
thôi. Khi ta chạm vào thân hay một đối tượng có tính đàn hồi nhất định, 
đặc tính của sự chuyển động hay căng, trùng có thể tự hiển lộ khi ấy. 
Chẳng hạn, nó tạo duyên cho sự chuyển động của các chỉ trên cơ thể. 
Nó đóng vai trò đặc biệt để giúp cơ thể được giữ trong những tư thế 
khác nhau mà không bị đỗ sập xuống. Nó tạo duyên cho sự co duỗi của 
các chỉ tay và chân. [Nina Van Gorkom] 

1. Tám sắc bắt ly: Là các loại sắc luôn sinh khởi theo nhóm (hay gọi là tổ 
hợp sắc — kaläpa); bốn sắc tứ đại là địa đại, thuỷ đại, hoả đại và phong 
đại luôn có mặt trong mọi loại vật chất. Ngoài bốn sắc này còn có các sắc 
khác, là 24 sắc y đại sinh (upädã rũpas). Các sắc y đại sinh không thể 
sinh khởi mà thiếu các sắc tứ đại, chúng phụ thuộc vào các sắc tứ đại. Có 
bốn sắc trong số các sắc y đại sinh luôn sinh khởi cùng với các sắc tứ đại 
trong tất cả các tổ hợp sắc và vì vậy chúng có mặt trong tất cả các hiện 
tượng vật chất, dù là sắc trên thân hay ngoài thân. Bốn sắc [luôn sinh 
kèm với sắc tứ đại] là màu, mùi, vị và dưỡng chất. Đối tượng thị giác cần 
có các sắc tứ đại làm cận nhân, vì nó không thể sinh khởi tách rời nhau. 
2. Màu là ánh sáng hay đối tượng thị giác. 


Pháp đàm với Achaan Sujin 33 


hay làm bắt cứ gì khác; nó phải do nghiệp) làm 
duyên để sinh khởi và thấy. Nghiệp, cùng với 
các duyên tố khác, làm duyên cho cái thấy sinh 
khởi; vì thế, bởi nghiệp quá khứ mà phải có thấy, 
nghe, ngửi, nễm và xúc chạm. Chúng ta có mắt, 
tai, mũi, lưỡi và thân chỉ để nhận quả của nghiệp 
quá khứ”) mà thôi. 

DJ: Nếu vậy, cái cứng mà tôi đã chạm vào 

có tồn tại không? 


AS: Nếu nó được xúc chạm, chắc chắn nó 
phải là đặc tính cứng, hoặc nếu không thì phải là 
mềm, nóng, lạnh, căng trùng hay chuyền động, 
đúng không? Chạm vào một quả bóng thì khác 
với chạm vào nước. Khi chạm vào nước, có 
nóng hay lạnh? Mềm hay cứng? Căng trùng hay 


1. Nghiệp, là hành động, việc làm. Ngôn ngữ Sanskrit: karma. Nó có 
nghĩa là hành động tạo tác qua thân, khẩu, ý, có năng lực sẽ cho kết quả 
tương ứng với hành động đã làm. Lưu ý rằng nghiệp có nghĩa là hành 
động, không phải là kết quả của hành động (vipäka -quả) như mọi người 
vẫn nói, “nghiệp của tôi như thế”. Như vậy là hạ thấp Giáo lý về nghiệp 
thành thuyết định mệnh. Nghiệp (ý chí, ý định, tác ý) là thực tại tinh thần 
và có thể được tích lũy. Mọi người tích lũy những loại phiền não khác 
nhau (kilesa) và các loại nghiệp khác nhau. Các tích lũy nghiệp khác 
nhau làm duyên cho các loại quả trong cuộc đời. Đây là luật về nghiệp 
và quả của nghiệp, hay luật nhân quả. 

2. Nói theo một cách khác, chừng nào vẫn còn nghiệp, cần có các căn 
để nghiệp có thể trổ quả, tức là nếu không có chúng thì quả (kết quả của 
nghiệp đã tạo trong quá khứ) không thể sinh lên được. Tôi thêm phần 
chú thích này vì tôi nghĩ điểm này quan trọng, đặc biệt đối với những 
người tương tự như tôi, đang tìm kiếm mục đích/ý nghĩa của cuộc đời. 


34 Đạo Phật & nỗi sợ Covid-19 


chuyển động? Những thực tại này có thể được 
kinh nghiệm trực tiếp. Từ những kinh nghiệm 
khác nhau và nhớ tưởng mà ta gọi đó là nước?), 


Ta cân phải chắc chăn và trung thực với bản 
thân vê những gì đang xuât hiện. Chỉ khi ây, ta 
mới dân hiêu răng đôi tượng đang xuât hiện qua 
mắt không phải là đặc tính cứng, nhưng răng nó 
xuât hiện trong một nhóm tám sắc bât ly. Màu 
(hay đôi tượng thị giác) in dâu lên mặt không thê 
tách khỏi đặc tính cứng. Nhưng đặc tính cứng lại 
không In dâu lên mặt. Màu sinh khởi cùng đặc 
tính cứng nhưng chỉ có màu mới 1n dâu lên mắt. 
Màu không phải là đặc tính cứng nhưng nó sinh 
khởi cùng đặc tính cứng (pathavi dhatu hay địa 
đại) trong môi tô hợp sắc (kalapa), vì màu và đặc 
tính cứng là hai hiện tượng vật chât (sắc pháp) 
không thê tách rời. 

Đức Phật đã giảng hệt sức chi tiệt vê cuộc 
sông trong từng khoảnh khắc, cuộc sông từ 
1. Khi chạm vào quả bóng, đối tượng xúc chạm được kinh nghiệm không 
giống như khi xúc chạm vào nước. Điều này giải thích cho việc người 
mù hay biết được sự khác biệt và nghĩ về những đối tượng khác nhau 
sau khi xúc chạm. Mỗi kinh nghiệm về mềm là khác nhau. Mỗi kinh ng- 
hiệm nóng hay lạnh là khác nhau. Giống như bây giờ, cái cứng ở máy 
tính của tôi khác với cứng ở chân hay cái bàn. Mỗi thứ đều là tính cứng, 
nhưng chúng ta lại cho chúng là “ máy tính”, “cái chân”, hay “cái bàn”, 


bởi những kinh nghiệm khác biệt và sự ghi nhớ, dẫn tới những suy nghĩ 
về những thứ khác nhau (chú thích của bà Sarah). 


Pháp đàm với Achaan Sujin 35 


khoảnh khắc này đến khoảnh khắc khác. Ngài 
giảng cặn kẽ để ta có thể thấy rằng, cái mà ta gọi 
là cuộc sống chỉ là các khoảnh khắc thực tại sinh 
rồi diệt. Thực tại hay pháp - dhamma là “những 
gì là thực”. Đức Thế tôn đã giác ngộ sự thật, vì 
vậy có cụm từ “Bậc giác ngộ Pháp”. Chúng ta 
cũng có thể giác ngộ Pháp. 


DJ: Tôi chỉ hiểu được phần nào những 
øì bà nói, tuy vậy, tôi có cảm nhận nó rất 
phức hợp và vi tế. Chúng ta có thể làm gì 
để hiểu điều này thực sự? 


AS: Giờ bạn đang dần hiểu về đức Phật, phải 
vậy không? Chân ngôn của Ngài giảng về những 
øì là thực. Ai có thể nói về thực tại một cách chi 
tiết như vậy? Chúng ta mới chỉ đàm luận về một 
vài từ, còn Ngài đã thuyết giảng trong suốt 45 
năm. Từng từ đều rất thâm sâu. Hãy suy xét về 
từ “pháp”. Nó có nghĩa là những gì là thực0. Tất 
cả những gì là thực đều là pháp. Có nhiều thực tại 
khác nhau, mỗi cái đều có một đặc tính riêng biệt. 

Bậc Chánh Đăng Giác đã giác ngộ về sự thật 
của tất cả các pháp và các đặc tính của chúng. 
Hãy lấy ví dụ về thực tại là cái thấy. Không ai 
1. Nhắn mạnh về “ cái thực” cho thấy rằng “con người”, “cái cây”, “ngôi 


nhà” vân vân, là các khái niệm, không phải là các thực tại [TN- một 
người biên tập] 


36 Đạo Phật & nỗi sợ Covid-19 


có thể chạm vào cái thấy. Nó sinh khởi để kinh 
nghiệm đối tượng thị giác, nhưng nó không thể 
biết gì khác. Nó biết đối tượng đang xuất hiện 
hiện giờ, chỉ một đối tượng đó, sau đó nó diệt 
đi và không bao giờ quay trở lại nữa. Cái thấy 
chỉ thấy, nó không làm được bắt cứ điều gì khác. 
Sau đó, ngay khi cái nghe sinh khởi thì không 
còn cái thấy nữa. Cái nghe chỉ nghe âm thanh 
được in dấu lên tai tại chính khoảnh khắc đó, 
không nghe âm thanh khác, và rồi diệt đi. 


Ở đây, đức Phật chỉ cho chúng ta thấy rằng 
các pháp không phải là tự ngã, không phải là 
chúng sinh hay con người. Tất cả các pháp là 
vô ngã, không thuộc sự kiểm soát của bất kỳ ai. 
Chúng ta nghĩ rằng mình có một chút kiểm soát 
đối với dịch bệnh Covid-19, và rằng có thể ngăn 
ngừa chúng. Tuy nhiên, chúng ta không hiểu về 
các pháp thực sự đang tôn tại. Ví dụ, đau (trên 
thân) là kết quả của nghiệp bất thiện đã tạo trong 
quá khứ. Một số người bị nhiễm vi-rút phải chịu 
nhiều đau đớn trong khi những người khác thì 
hầu như không bị sao. Một người có bị nhiễm 
bệnh hay không và nặng ở mức độ nào là tuỳ 
thuộc vào duyên. Đó chính là tính chất vô ngã 
của các pháp: chúng ta không có sự kiểm soát 
đối với quả của nghiệp. 


Pháp đàm với Achaan Sujin 37 


Nếu một người bị điếc hoặc mù bẩm sinh, 
người đó sẽ không thể hiểu được lời nói của 
những người khác. Từng thứ một, từng thế giới 
giác quan, tất cả năm thế giới giác quan (thấy, 
nghe, ngửi, nêm, xúc chạm) và thế giới thứ sáu, 
thế giới của suy nghĩ, được nhào trộn và trở 
thành thế giới tổng hợp của hình ảnh, âm thanh, 
mùi, vị và xúc chạm. Điều này khiến chúng ta 
cho rằng con người vả sự vật thực sự tồn tại. 
Đức Phật đã thuyết giảng về bản chất của tâm 
(yếu tố kinh nghiệm) và những chức năng vô 
cùng đa dạng của nó. Ví dụ như ghi nhớ (tưởng) 
là một thực tại. Nó tổn tại và sinh khởi cùng với 
mỗi khoảnh khắc tâm, nhưng nó không phải là 
tự ngã (không phải là tôi hay của tôi). Nếu không 
có sự kinh nghiệm đối tượng qua năm giác quan 
thì liệu có gì được ghi nhớ hay không? 


Ví dụ, nếu không có cái thấy, hay cái nghe, 
liệu có thể có sự ghi nhớ về những gì được thấy 
hoặc được nghe không? Nếu không có những 
kinh nghiệm qua các giác quan, sẽ không có gì 
được ghi nhớ. 

Khi hiểu, chúng ta biết rằng đây là câu chuyện 


trong mỗi kiếp sống. Trong mọi kiếp sống của 
vòng sinh tử luân hồi dài vô tận”, các pháp bị 


1. Vatfa: “vòng xoay”, “vòng” của các kiếp sống, vòng luân hồi sinh tử. 


38 Đạo Phật & nỗi sợ Covid-19 


tưởng nhằm là tự ngã, trong khi sự thật là không 
có a1 ở đó cả. 

DJ: Tôi muốn đưa ra một ví dụ về kinh 
nghiệm gân đây. Tôi có một người bạn 
gặp đồ vỡ trong mối quan hệ tình cảm. 
Người bạn mà anh ta vô cùng thương yêu 
đã không còn tình cảm với anh và không 
muốn sống cùng với anh ấy nữa. Người 
bạn của tôi đã đau khô rât nhiêu. Anh ây 
rất đau buồn và thất vọng, tới mức cảm 
thấy mọi thứ khác đều không còn ý nghĩa 
øì nữa. Làm thế nào để giúp mọi người 
trong tình huông tương tự hiệu và vượt 
qua đau khô? 

AS: Nếu người bạn của bạn chưa từng nhìn 
thây người này, liệu anh ây có thê có tình cảm 
với cô ây hay không? 

DJ: Không, nếu anh ấy chưa từng thấy 

người này thì không thê có dính mắc xảy 

ra. 

AS: Nhưng dính mắc đã sinh khởi bởi có cái 
thây đúng không? 

DJ: Đúng vậy. 

AS: Anh ta không biết rằng cái thấy đã diệt 
đi rôi. Anh ta yêu đôi tượng đã hoàn toàn diệt 


Pháp đàm với Achaan Sujin 39 


mất. Do bởi vô minh, anh ta tin rằng đối tượng 
đó vẫn hiện hữu. Vô minh là nguyên nhân khiến 
anh ta dính mắc. Dính mắc là một thực tại, nó 
có thực và nó tồn tại. Ai không có dính mặc? 
Bậc thánh Dự lưu?) và bậc thánh Bất lai? vẫn 
còn dính mắc. Chỉ bậc thánh A la hán, người đạt 
được mức độ trí tuệ cao nhất, mới hoản toàn tận 
diệt được dính mắc. 

Phiền não chỉ có thể được diệt trừ bởi trí tuệ 
hiểu nguyên nhân tạo ra chúng. Câu hỏi không 
phải là chúng ta có thê hay nên làm gì. Chính vô 
minh là cái không biết nguyên nhân của phiền 
não, dù đó là ngã mạn, vị kỷ hay mong muốn 
loại bỏ khổ đau. Khi nguyên nhân chưa được tận 
diệt thì nó còn tạo ra kết quả. Nếu chúng ta hiểu 
rằng các pháp là vô ngã, chúng ta biết rằng dinh 
mắc sẽ còn đó chừng nào sự sinh diệt của thực 
tại vẫn chưa xuất hiện. 


Bậc thánh Dự lưu đã xuyên thấu sự sinh diệt 


1. Sotäpanna: Thánh Dự lưu. Người đã nhập dòng Giác ngộ. Người đã 
loại bỏ được ba kiết sử đầu tiên (tà kiến về ngã, hoài nghỉ và giới cắm 
thủ) trói buộc tâm trong vòng sinh tử luân hồi, vì vậy đã nhập dòng chảy 
hướng thẳng tới Niết Bàn, chắc chắn người này chỉ còn tái sinh tối đa 
bảy lần nữa, và chỉ trong cõi người hay các cõi cao hơn. 

2. Anãgãmï: Thánh Bát Lai. Người đã diệt trừ được năm kiết sử thô trói 
buộc tâm trong vòng sinh tử luân hồi. Người này sau khi chết sẽ tái sinh 
vào cõi Tỉnh Cư Thiên, và chứng ngộ Niết bàn ở nơi đó và không còn 
quay trở lại thế giới này nữa. 


40 Đạo Phật & nỗi sợ Covid-19 


của các pháp, nhưng trí tuệ ở mức độ này chưa 
tận diệt được dính mắc. Vì vậy, thậm chí bậc 
thánh Dự lưu cũng không thể từ bỏ được hết 
các luyến ái, dính mắc, mong cầu và chấp thủ vì 
chúng đã được tích lũy từ vô lượng kiếp. Chúng 
ta đã được học rằng, trước khi đạt được giác 
ngộ, đức Phật đã là một Đại Bồ tát (là vị Phật sẽ 
thành) trong một thời gian rất dài. 


Ấn sĩ Sumedha (tiền kiếp của đức Phật 
Gotama) được thọ ký bởi đức Phật Nhiên đăng 
rằng Ngài sẽ thành Phật trong bồn a tăng kỳ kiếp 
và 100 ngàn đại kiếp, giác ngộ về sự thật mà 
chúng ta đang thảo luận ở đây. 


Tứ Thánh đề cần được xuyên thấu bằng kinh 
nghiệm trực tiếp. Chừng nào Khổ để - sự thật 
rằng tất cả chỉ là các pháp sinh và diệt - vẫn chưa 
được liễu ngộ, chừng ấy sẽ vẫn còn trói buộc. 
Cho dù chúng ta có nghe nhiều bao nhiêu chăng 
nữa, nễu không chứng ngộ sự thật Ấy, chúng ta sẽ 
vẫn tiếp tục thấy mọi thứ là thường còn. Làm sao 
chúng ta có thê bảo mọi người đừng dính mắc 
khi họ chưa biết sự thật về các thực tại? 


DJ: Không thể làm bắt cứ điều gì. 


AS: Nếu không bắt đầu hiểu hôm nay, khi 
nào chúng ta mới bắt đâu? Không người nào 


Pháp đàm với Achaan Sujin 41 


hiểu lời dạy của đức Phật mà lại nói rằng Giáo 
pháp đơn giản hay dễ nắm bắt. Vì vậy mà đức 
Đại Bồ tát đã phải phát triển đầy đủ các ba la mật 
cho tới khi Ngài đạt được quả vị Phật. Những lời 
dạy từ bi của Ngài giúp chúng ta hiểu sự thật vốn 
bị bao phủ bởi bóng tối của vô minh. 

Khi đức Phật còn tại thế, nhiều người đã 
xuyên thấu được Tứ Thánh Đề và trở thành A la 
hán. Nếu họ không đạt được quả vị này, thì họ 
cũng đã trở thành các vị thánh Bất Lai, Nhất Lai 
hay Dự lưu. Cũng có những phàm phu hữu đức 
(kalyana- puthujjana), dù còn nhiều phiền não 
nhưng vẫn có tích lũy trí - hạnh, hiểu được Giáo 
pháp để cuối cùng tận diệt mọi nhiễm ô. 

Giáo pháp của đức Phật vẫn còn tồn tại. Tuy 
nhiên, đề đạt được những gì bạn muốn người bạn 
của mình làm, là vượt qua đau khổ và không còn 
lệ thuộc vào tình yêu và dính mắc, đòi hỏi trí tuệ 
đã phát triển tới mức độ của vị thánh Bất lai. 

Bà Visakha Migaramata, được coI là nữ cư sĩ 
đệ tử đệ nhất về bố thí, đã đắc quả thánh Tu đà 
hoàn khi mới bảy tuổi. Sau đó, bà đã lấy chồng 
và đã có một gia đình lớn với rất nhiều con và 
cháu. Phiền não không thể được tận diệt ngay 
lập tức. Tà kiến về ngã, sinh khởi cùng vô minh, 
phải được tận diệt trước tiên. Sau đó trí tuệ cần 


42 Đạo Phật & nỗi sợ Covid-19 


tiêp tục phát triên và dân dân loại bỏ các phiên 
não còn dư sót. 


Chúng ta có thê thích những thứ mà ta biết 
là không có thật, như kim cương hay ngọc trai 
nhân tạo. Đôi lúc chúng giống thật đến mức khó 
cưỡng. Thậm chí ngay cả khi người ấy biết rằng 
món đồ là giả, người ấy vẫn rất thích thú chúng. 
Nó cũng tương tự như xuyên thấu Tứ Thánh Đé, 
ở chỗ có một lượng không lồ các phiền não đã 
được tích lũy từ quá khứ mà không thê được tận 
diệt ngay lập tức. Chấm dứt khổ đau do tham ái 
hay bất kỳ phiền não nào khác, luôn tương ứng 
với mức độ hiểu biết. Cách tốt nhất để giúp đỡ 
người khác là hỗ trợ họ dần hiểu về sự thật. 

Nếu chúng ta muốn thoát khỏi đau khổ hay 
hiểu về các thực tại chứ chưa tận diệt khổ, tức là 
chưa chấm dút vòng sinh tử luân hồi, sẽ lợi ích 
khi biết được cái gì là thật, và hiểu về thiện và 
bất thiện. Điều này giúp chúng ta sống hướng 
thiện, không làm tổn hại tới bản thân và những 
người khác. Không có bất thiện, chúng ta sẽ 
sông thoải mái hơn trong thế giới này. Nếu bệnh 
tật xảy ra hay những khó khăn khác xuất hiện, 
tâm vẫn được bình thản. Chúng ta có thể giúp 
đỡ những người khác và góp phân cải thiện tình 
hình cho mọi người trong bắt kể tình huống nảo. 


Pháp đàm với Achaan Sujin 43 


DJ: Làm thế nào chúng ta có thể giúp 
những người đang đau khổ mở lòng và 
lắng nghe những điều này a? 


AS: Chúng ta phải nói chuyện với họ để xác 
định xem liệu họ có tích lũy để thấy được giá trị 
của dù chỉ một từ trong Giáo lý. Một số người 
sẽ không hè lắng nghe, như thể những lời nói ấy 
là vô giá trị hay làm mất thì giờ của họ. Trước 
tiên, mọi người cần biết rằng cái gì là thiện và 
cái gì là bất thiện, và có niêm tin rằng có một con 
đường làm suy giảm những tích lũy bất thiện sâu 
dày, con đường ngăn chặn làm tôn hại bản thân 
Và người khác. Họ cân lắng nghe lý trí, lễ phải. 
Trên thực tế, nếu chúng ta bắt đầu dạy trẻ em từ 
khi còn nhỏ, chúng có thê dần hiểu, từng chút 
một. Như thế rất khác với chỉ nghe về Tứ Thánh 
Đề qua sách vở, mà kết quả là chẳng biết thêm là 
bao ngoài những ngôn từ và tên gọi. 

DJ: Liệu có khả năng các vị thầy cũng 

không hiểu đúng? 

AS: Chắc chắn, bởi nếu chúng ta hiểu đúng 
từng từ được lưu giữ trong Tam Tạng”, lời dạy 
của đức Phật và thực tại đang sinh khởi hiện giờ 
sẽ là một. 

1. Tam Tạng Kinh điển Phật giáo (Ti-pitaka) bao gồm ba phần (Tạng), 
gồm tạng Kinh, tạng Luật và tạng Vi Diệu Pháp. 


44 Đạo Phật & nỗi sợ Covid-19 


DJ: Mối hiểm họa thực sự đáng sợ nhất 
cho chúng ta, hay mối sợ hãi mà chúng ta 
có thể vượt qua được, đó là vô minh, có 
đúng không a? 

AS: Hoàn toàn đúng vậy. Bởi khi có vô minh 
hay tà kiến, nó phá hủy sự thật. Liệu tôi có thê 
đề cập tới chủ đê các trung tâm thiên không? Tôi 
không rõ bạn có thoải mái không? 

DJ: Dạ, bà cứ tiếp tục đi ạ 


AS: Trong kinh điển đức Phật, không thấy 
chỗ nào đề cập tới việc Ngài khuyến khích ai 
đó đi tới một nơi nào đó đề ngồi hàng giờ, hoặc 
năm, hoặc đứng. Để hiểu về cái gì? Đức Phật 
đã vun bồi các ba la mật trong thời gian bao lâu 
trước khi giác ngộ? Bốn A tăng kỳ kiếp và 
100 ngàn đại kiếp?) trước khi tái sinh là sa môn 
Gotama. Đức Phật Nhiên Đăng®) đã thọ ký rằng 
ân sĩ Sumedha sẽ chứng ngộ Tứ Thánh Đề, trở 
thành vị Phật Chánh Đắng Giác với tên gọi là 
đức Phật Gotama. Dân chúng trong kinh thành 


1. Asaikheyya : Vô lượng kiếp, không giới hạn về thời gian 

2. Kappa: Một chu kỳ thế giới, đại kiếp, thời gian dài không thể đếm 
được. 

3. Phật Nhiên Đăng là vị Phật quá khứ, đã đạt giác ngộ trong nhiều a 
tăng kỳ kiếp trước đức Phật Gotama. Phật Nhiên Đăng là một trong 
nhiều vị Phật quá khứ, Phật Gotama là đức Phật hiện tại và Phật Di Lặc 
là vị Phật trong tương lai. 


Pháp đàm với Achaan Sujin 45 


đã vô cùng hoan hỷ khi được nghe tin ấy. Họ 
biết rằng thậm chí ngay cả khi không thể đạt giác 
ngộ trong thời kỳ của đức Phật Nhiên Đăng, họ 
cũng sẽ có cơ hội trong thời kỳ của đức Phật 
Gotama. Ấn sĩ Sumedha sẽ còn phải trải qua vô 
số kiếp sống trong đó Ngài sẽ gặp 24 đức Phật 
khác nhau. Tuy nhiên, những người dân ấy vẫn 
đợi được. 

Trong khi đó, con người thời nay chắng hiểu 
biết gì cả. Họ đến một nơi, làm những gì người 
khác bảo họ làm; thực hành những thứ mà họ 
không hiểu; không lắng nghe và suy xét về Giáo 
lý - tất cả những thứ ấy trong hy vọng và mong 
đợi kết quả, nhưng không hiểu biết. 

Khi chúng tôi hỏi những người thực hành 
thiền rằng họ đã thu được gì từ sự thực hành, 
những người không biết gì (về đạo Phật) nói 
rằng họ cảm thấy thoải mái, dễ chịu. Còn những 
người đã nghe hoặc đọc Kinh điển thì đầy kỳ 
VỌNØ, chăng hạn như chứng ngộ sự sinh diệt của 
các pháp, tận diệt phiền não, kinh nghiệm thực 
tại, v.v... Bất kế kiến thức hay kinh nghiệm nền 
tảng của mỗi người, khi nghe hay đọc, họ đã 
không hiểu đúng. Bạn có cần phải đi đâu đề hiểu 
các pháp đang sinh và diệt ngay tại khoảnh khắc 
này không? Ta không cần đi bất cứ đâu bởi hiểu 


46 Đạo Phật & nỗi sợ Covid-19 


biết phải là về khoảnh khắc này, ngay bây giờ. 
Hiểu biết đúng không phải là làm một cái gì đó 
hay đi đến đâu đó. "Làm" hay "đi" bộc lộ tà kiến, 
không hiểu về vô ngã. 

Như vậy rất khác, phải không? 

Đề có thê nhận ra ai là Phật tử, chúng ta cần 
bắt đầu bằng biết rằng từ "Phật" có nghĩa là "trí 
tuệ" - paññã, ngụ ý rằng "Đức Phật" là "bậc trí” 
. Nếu không có trí tuệ biết được cái gì là thật và 
hiểu những gì mà đức Phật đã thuyết giảng, liệu 
có thê là Phật tử hay không? 


Đây là điểm mà chúng ta phải chân thực để 
chấp nhận sửa đồi hiểu biết của mình về sự thật. 
Nếu không, chúng ta sẽ làm trong vô minh, điều 
dẫn tới càng thêm vô minh, và như vậy đưa tới 
mọi hiểm họa. 


DJ: Như vậy, đi thực hành và ngồi thiền 

không thể được xem như là khởi đầu của 

tìm hiểu đạo Phật, đúng không a? 

AS: Trung tâm thiền là gì? Khi ở đó, người 
ta làm gì? 

DJ: Người ta đến đó để ngồi. 

AS: Tại sao lại để ngồi? Hiện giờ chúng ta 
đang ngồi đây. 


Pháp đàm với Achaan Sujin 47 


DJ: Để làm theo những gì được dạy. 

AS: Được dạy bởi a1? 

DJ: Bởi vị thiền sư 

AS: Ai là thiền sư? 

DJ: Điều này thật khó trả lời a. 

AS: Ông thấy không? Chúng ta đi với vô 
minh và kết quả lại là thêm vô minh. 

DJ: Do vô minh, ta coi bất kỳ ai dạy thiền 

là người có thẩm quyền. 

AS: Còn Bậc Chánh đẳng giác đã dạy gì? 

DJ: Nếu không tìm hiểu Giáo pháp, ta sẽ 

tự rút ra quan kiến riêng. 

AS: Như vậy, thật sai lầm nếu ta tự chế ra 
hiểu biết riêng mà không nghiên cứu những lời 
dạy thâm sâu của đức Phật? 

DJ: Nếu không tìm hiểu lời dạy của đức 

Phật, hiểu biết riêng của chúng ta không 

thể được xem là đạo Phật được. 

AS: Hiến nhiên là vậy. Những người đi đến 
trường thiền nghe những lời dạy của ai? Đức Phật 
chưa bao giờ bảo một ai phải ngồi, đứng, tránh 
ngủ hoặc nằm, hay gì đó tương tự. Một người 
từng là thiền sư vipassana, ông Thawanrat, đã 


48 Đạo Phật & nỗi sợ Covid-19 


ngưng dạy thiền vì ông đã dân hiểu ra sự thật và 
nhận ra rằng những gì ông đã dạy hoàn toàn sai. 
Khi ông không biết phải làm gì, ông đã dạy học 
trò đi nhồ cỏ. Làm sao điều này có thê dẫn tới 
hiểu biết được? 


DJ: Bằng việc nhồ cỏ thì cái gì có thể được 

hiểu ạ? 

AS: Chính vậy. Ông ấy dạy thế là đo vô minh 
— vậy mà ông ấy là một thiền sư vipassana được 
công nhận đủ trình độ. 


DJ: Nếu vậy, ta có thể tìm thấy lời dạy của 

đức Phật ở đâu ạ? 

AS: Lời dạy của đức Phật được trình bày 
cặn kẽ trong Tam Tạng kinh điền, bao gồm tạng 
Luật, tạng Kinh và tạng Vi Diệu Pháp, nội dung 
mỗi Tạng đều thống nhất với các Tạng còn lại. 
Tất cả đều nói về những gì là sự thật luôn đúng 
trong mọi thời điểm và thời đại. Chúng cũng 
đúng ngay hiện giờ. 

DJ: Vậy thì chúng ta phải nghiên cứu Tam 

Tạng kinh điển đúng không a? 


AS: Chắc chẵn rồi. "Giáo pháp rất vi tế, thâm 
sâu và khó thấy được". Đức Phật cất lên những 
lời này từ sự giác ngộ của Ngài, sự giác ngộ 
về sự thật. Chúng ta đã từng suy xét về những 


Pháp đàm với Achaan Sujin 49 


lời dạy này chưa? Trong câu chuyện về khoảnh 
khắc quán xét sau Giác ngộ",đức Phật thấy rõ sự 
thâm sâu của Giáo pháp và thoạt tiên không có ý 
định hoằng pháp bởi Giáo pháp ấy quá thâm sâu 
và khó lĩnh hội. Tuy nhiên, Ngài soi quán thấy 
những người có đủ căn cơ để hiểu nên đã chấp 
nhận lời thỉnh cầu thuyết Pháp của vị Phạm thiên. 
DJ: Điều này thật là vi tế và khó hiểu. 
Chúng ta sẽ bắt đầu như thế nào và hiểu 
biết ấy có thể tới từ đâu? 
AS: Bạn đã từng nghe về từ "ba la mật" - 
pãrami hay chưa? 


DJ: Dạ thưa tôi có nghe rồi ạ. 


AS: Vậy nó có nghĩa là gì? Chúng ta không 
suy xét chút nào về ý nghĩa sâu sắc của từng từ 
trong Giáo lý. Ông có thấy không? Pãra có nghĩa 
là bờ, paramI có nghĩa là đạt tới bờ bên kia. Bờ 
bên này tràn ngập phiền não đã được tích lũy 
dưới dạng ngủ ngâm và được chuyền tiếp trong 
mỗi khoảnh khắc của tâm. Chúng là một duyên 
cho các phiền não tiếp theo sinh khởi, qua đó 
tăng trưởng xu hướng â ây. Những phiên não ngủ 
ngầm này cứ tiếp tục được lưu chuyên cho tới 
khi bị tận diệt hoàn toàn bởi sự giác ngộ. Chỉ khi 


1. Ayacana Sutta: Kinh Thỉnh Cầu, Tương Ưng Bộ Kinh, Thiên Có Kê, 
Chương VI: Tương Ưng Phạm Thiên. 


50 Đạo Phật & nỗi sợ Covid-19 


ẫây mới đạt tới bờ bên kia, nơi hoản toàn không 
còn phiền não nữa. 

Cần bao nhiêu thời gian để đạt tới bờ bên kia? 
Tất cả các ba la mật cần phải được phát triển. 
Nếu không có các ba la mật, tức là nêu không 
nghe Pháp và hiểu đúng, có tỉnh tấn, chân thật, 
niềm tin vững vàng và sự xác quyết với hiểu biết 
về sự thật, làm sao có thể chấm dứt khô đau. 

Đi tới trường thiền đề làm gì? Đâu là những 
lời dạy của Bậc Chánh Đăng Giác? Ngài có dạy 
về các ba la mật hay không? Trong bao lâu Ngài 
đã vun bồi chúng trước khi giác ngộ? Các đại 
đệ tử của Ngài cũng đã vun bồi các ba la mật. 
Những người thời nay có hiểu đúng dù chỉ một 
từ hay không? Dù không hiểu, họ vẫn khuyến 
khích nhau đi tới trường thiền. 

Điều này có nguy hại hay không? Không chỉ 
đại dịch này mới là hiểm họa; cuối cùng chúng 
ta cũng sẽ vượt qua nó. Hiểm họa thực sự là vô 
minh. Vô minh có thể chấm dứt như thế nào? 
Nếu không có sự trân quý lòng đại từ của đức 
Phật, vô minh lại tiếp tục tích lũy. Đức Phật 
đã vun bồi các ba la mật cần thiết để trở thành 
Bậc Chánh Đăng Giác. Ngài đã làm điều ấy cho 
những người có khả năng hiểu được Giáo pháp 
nhưng không thể tự mình giác ngộ. 


Pháp đàm với Achaan Sujin 5] 


DJ: Liệu có mối hiểm hoạ hay đe dọa nào 
đến Giáo pháp của đức Phật hay không? 


AS: Có chứ. 

DJ: Đó là øì ạ? 

AS: Tà kiến 

DJ: Như thế nào ạ? 


AS: Nghĩ rằng lời dạy của đức Phật là dễ 
dàng và rằng không cần phải tìm hiểu Giáo pháp. 
Bạn đã từng nghe về điều này hay chưa? 

DJ: Không phải tìm hiểu ư? 

AS: Giáo pháp của đức Phật vô cùng thâm 
sâu. Chúng ta bắt buộc phải tìm hiểu. Ông thấy 
không? Như vậy đã khác rồi. Tại sao mọi người 
lại không chịu tìm hiểu? Tìm hiểu là suy xét 
từng từ một cách cần trọng, hiểu rằng từng từ 
đều chỉ tới một thực tại đang xuất hiện hiện giờ. 
Thay vì nghiên cứu kỹ càng, họ lại tự hiểu Giáo 
pháp theo cách của họ. Liệu trí tuệ của họ có thể 
ngang bằng với trí tuệ của đức Phật hay không? 
Họ không thê trả lời các câu hỏi, thậm chí là về 
ý nghĩa của chỉ một từ. Pháp là gì? Thánh để là 
gì? Thánh đề cũng là pháp. Tất cả mọi thứ đều là 
pháp. Pháp bao gồm thiện pháp, bất thiện pháp 
và vô ký pháp (không phải là thiện và bất thiện). 


52 Đạo Phật & nỗi sợ Covid-19 


Tại các buổi tang lễ của người Thái, chúng ta 
thường được nghe: “Thiện pháp, bất thiện pháp, 
vô ký pháp”, nhưng có ai lắng nghe? Có ai hiểu? 
Ai biết? Và rồi họ đi tới trường thiền... 


Những người dạy thiền thực sự nghĩ họ có 
thê đưa mọi người thoát khỏi phiền não hay sao? 
Đức Phật đã ngày đêm hoằng pháp trong suốt 
45 năm, lâu hơn bất kỳ người nào khác. Thậm 
chí cả vào lúc đêm khuya cũng có chư thiên!) 
xuống thỉnh Pháp Ngài. Nếu đức Phật đã không 
giác ngộ và thuyết pháp, chúng ta ngày nay sẽ 
không có cơ hội để nghe, dù chỉ một từ. Bất kê 
ai đó nghĩ gì, thì tất cả các pháp hữu vi là vô 
thường, tất cả các pháp hữu vi là khổ và tất cả 
các pháp là vô ngã. Ông có thấy các thuật ngữ 


1. Không có được nhận thức rằng việc đi tới trường thiền phản ánh sự 
thiếu hiểu biết về thực tế là không có tự ngã nào. Điếu này cũng cho thấy 
rằng một người đi tới trường thiền chưa tìm hiểu hay suy xét về Phật 
Pháp một cách đúng đắn. Kết quả là họ nắm giữ tà kiến cho rằng có “một 
người” có thể thực hành và đạt được kết quả mong muốn cho “người 
đó”. Hiểu biết cần bắt đầu với câu hỏi: Ai đang nghe, ai biết và ai hiểu. 
Tại sao phải đi đến một nơi đặc biệt? Hiện giờ có thực tại không? Rõ 
ràng là một số người cho rằng thực tại nằm ở một nơi nào đó và vì vậy 
cần phải tìm kiếm nó, có thể là ở trường thiền. Tất cả các hoạt động và 
bài tập được gọi là “thực hành” hay “thiền tập” đều phát xuất từ ý niệm 
về ngã không được nhận ra. Kết quả chắc chắn sẽ là tăng trưởng và tích 
lũy thêm dính mắc và vô minh, bởi vì ý niệm về ngã càng được củng có. 
Điều này lý giải vì sao Achaan Sujin nhắn mạnh rằng” trường thiền” và 
“phá hủy Giáo pháp của đức Phật” là đồng nghĩa [TN]. 

2. Deva: xuất phát từ “ thuộc về bầu trời”, thần, chư thiên, thường dùng 
ở số nhiều - deväã, các chư thiên. 


Pháp đàm với Achaan Sujin 53 


thay đổi thế nào không? Hai đặc tính đầu tiên, đó 
là vô thường và khổ áp dụng cho các pháp hữu 
vi. Nhưng đặc tính thứ ba, tất cả các pháp là vô 
ngã thì không có ngoại lệ. Bởi vì từ "pháp' bao 
gồm mọi thứ là thực, bất kể là các pháp hữu vi 
(do duyên sinh, sankhara hay sankhata)U) và các 
pháp vô vi (visañkhara)?). 


Xuất phát từ lòng đại bi, đức Phật đã thuyết 
giảng Giáo pháp vi tế một cách chỉ tiết. Ngài biết 
rằng chúng sinh đã tích lũy vô minh từ vô lượng 
kiếp tử sinh. Không biết được sự khác nhau giữa 
thiện pháp và bất thiện pháp là nguy hiểm, vì 
nó dẫn tới thực hiện tất cả các hành động tội ác. 
Nếu không có hiểu biết về các thực tại thì không 
thê vượt qua được hiểm họa này. Nếu không có 
hiểu biết về cái là thật, liệu một người có thể trở 
nên tốt đẹp hay đức độ hay không? Liệu có giữ 
giới được không? 

DJ: Khi phân tích kỹ, hậu quả tột cùng 

của cuộc khủng hoảng hiện nay trong 

Phật giáo là gì? 

AS: “Đạo Phật” hay “Thời kỳ giáo huấn Phật 
1. Sankhata: kết hợp, hợp lại, được làm duyên (hữu vi), được tạo ra 
bởi các nguyên nhân kết hợp, được tạo ra. Asankhata: không kết hợp, 
không hình thành từ nhân, biểu hiện cho Niết bàn, Vô vi. 


2. Visankhära = vi+ sankhära: ngược với các thực tại hữu vi= Niết bàn, 
pháp không do duyên sinh, vô vi. 


54 Đạo Phật & nỗi sợ Covid-19 


pháp” (Buddha Sasana) đều có nghĩa là những 
lời dạy của Bậc Toàn Giác. Giáo lý bị huỷ hoại là 
hiểm họa xảy đến khi mọi người không nghiên 
cứu Giáo pháp với sự tôn kính. Chỉ người nào 
có lòng kính ngưỡng với Giáo pháp và hướng 
tâm sâu sắc tới chỉ tiết mới có thể tìm hiểu một 
cách đúng đắn. Chúng ta cần phải xem xét toàn 
bộ Giáo lý, từng từ một, đề thấy được ý nghĩa của 
chúng là thống nhất và xuyên suốt trong cả ba 
Tạng. Ví dụ như câu sau: “Tất cả những gì là thực 
là pháp". Một vài người nói rằng, có một số thứ 
vẫn là tự ngã (atta). Làm sao có thê như vậy trong 
khi Giáo lý luôn rõ ràng và thống nhất răng tất cả 
các pháp không ngoại lệ đều là vô ngã. Sự thật 
cần được kiểm chứng để biết răng cái gì là đúng. 


Có ai có thể điều khiển hoặc kiểm soát được 
giận dữ, dính mắc, hành động sai trái hay cái 
thấy của mình không? Hiện giờ chúng ta đang 
nghe, liệu chúng ta có thể ngưng lại không? Nếu 
chúng ta cho rằng có thê ngưng cái nghe lại bằng 
ý chí, chứng tỏ chúng ta không hiểu bản chất vô 
ngã của tất cả các pháp. Pháp chỉ sinh khởi nhờ 
những nhân và duyên tương ứng. Nếu không 
có những duyên phù hợp, chúng không thê sinh 
khởi. Nếu có những duyên tương ứng, chúng 
sẽ phải sinh khởi. Nếu không có con mắt, liệu 
chúng ta có thể làm được gì để có thể thấy đây? 


Pháp đàm với Achaan Sujin 55 


DJ: Không, chúng ta không thể làm gì cả. 


AS: Nếu không có duyên cho nhãn căn sinh 
khởi thì không ai, kể cả người có phép thuật, có 
thể làm nó sinh khởi. Nhãn căn là một sắc. Sắc 
là một thực tại không biết gì cả. Nó được gọi là 
sắc pháp. Giống như tất cả các pháp, sắc sinh lên 
do duyên. Chúng có thê được duyên bởi nghiệp, 
tâm, nhiệt độ hay dưỡng chất. Dưỡng chất nuôi 
dưỡng sinh vật sống nhờ việc hấp thụ thức ăn. 
[Đó là đoàn thực, ngoài ra còn] có những loại 
thực [duyên]* khác nữa?®'. 


D.J: Achaan Sujin, cầu trả lời của bà có vẻ 
đầy đủ và dễ hiểu. Vô minh và tà kiến thật 
nguy hại. Vì vậy, chúng ta cần nghiên cứu 
Giáo pháp một cách tổng thể và toàn bộ. 


AS: Chúng ta cần tìm hiểu Giáo Pháp với 
lòng tôn kính và giúp đỡ người khác đề cao Giáo 
lý. Được nghe Pháp là cơ hội hiếm hoi trong 
vòng sinh tử luân hồi. Một khi Giáo lý bị tan 
hoại, chúng sẽ biến mất trong một thời gian vô 


1. Thực duyên chỉ phối cả đời sống sinh học và tinh thần, và được Đức 
Phật trình bày khi Ngài giảng về bến loại vật thực: đoàn thực, xúc thực, 
tư niệm thực và thức thực. Cái đói đứng đằng sau toàn bộ tiến trình vậh 
hành của vật thực, vung roi không ngừng nghỉ. Thân, từ lúc sinh ra đến 
khi chết đi, không ngừng khao khát vật thực; và tâm khao khát vật thực 
riêng của nó, là các kinh nghiệm ngũ quan luôn mới và một vũ trụ nở mãi 
của các ý tưởng. Nguồn: “Tứ Thực, Tuyển tập Kinh điển Phật giáo.”, dịch 
từ Pali bởi Nyanaponika Thera 


56 Đạo Phật & nỗi sợ Covid-19 


cùng dài. Nghe Pháp là điều quý giá nhất trong 
cuộc đời. Các trường thiền, hay tu học với những 
người dạy những thứ khác những gì đức Phật 
dạy, dẫn tới hủy hoại Giáo pháp. Thật nguy hiểm 
phải không? 

DJ: Có, đúng là nguy hiểm ạ 


AS: Không có gì nguy hiểm hơn vô minh. 
Mọi người đều muốn thứ gì đó. Chúng ta muốn 
có hạnh phúc và an ôn, nhưng chúng ta không 
biết nhân đúng nào đem lại kết quả này. Chúng ta 
muốn biết làm thế nào để bảo vệ bản thân mình 
khỏi những dịch bệnh xảy ra xung quanh trên 
khắp thế giới. Nếu bệnh phát sinh do nhiệt độ 
(utu), bệnh có thê được điều trị. Có rất nhiều phát 
triển khoa học và y tế có thể giúp ích. Nhưng 
bệnh không thể chữa được chính là quả của 
nghiệp. Nếu đó là nghiệp bắt thiện, cho dù bạn 
có cô găng đến đâu, kết quả vẫn không tốt được. 


DJ: Nếu là nghiệp tốt thì sẽ cho kết quả tốt. 


AS: Không ai có thể ngăn được kết quả tốt 
xảy ra. Chúng ta có thể thấy rằng kết quả có thê 
rất phong phú và đa dạng, ngay trong cùng một 
người. Tất cả các khía cạnh trong con người như 
nét mặt, vẻ ngoài, học vấn, địa vị và uy tín, đều 
là duy nhất với mỗi người. 


Pháp đàm với Achaan Sujin 57 


Giáo lý rất phức hợp và vi tế. Mỗi khoảnh 
khắc tâm sinh lên rồi diệt đi hoàn toàn, không 
bao giờ quay trở lại. Những gì được thấy, những 
gì được biết, những gì được nghĩ về, và những 
duyên tô khác kết hợp cùng nhau để làm phát 
sinh tâm tiếp theo ngay sau khi tâm trước đó 
chấm dứt. Tâm hiện tại diệt đi luôn làm duyên 
cho tâm sau sinh khởi ngay lập tức, không 
ngừng nghỉ9'), 


Trong thê gian có vô sô lĩnh vực, tuy nhiên 

chiêu sâu và sự vi tê của Giáo lý thăm thăm hơn 
vô cùng. Vậy mà ta không chịu tìm hiệu. Với 
thời gian, Giáo pháp sẽ dân biên mât nêu chúng 
ta không gìn giữ với sự tôn kính. Chúng ta phải 
chân thật với bản thân xem liệu hiêu biệt của 
mình về sự thật được tuyên thuyêt bởi Đâng Thê 
Tôn có đúng hay không. Không ai trên toàn vũ 
trụ có tri thức như Ngài. Ở mỗi thời kỳ chỉ tôn tại 
duy nhât một bậc Chánh Đăng Giác. 
1. Trong những câu này, có một vài duyên hệ ( paccaya) được tổng 
hợp cùng nhau. Mỗi tâm kinh nghiệm một đối tượng, hoặc là đối tượng 
ngũ quan (ví dụ như âm thanh) hay đối tượng của ý (như suy nghĩ), 
đối tượng làm duyên cho tâm theo phương thức cảnh duyên (ãram- 
mana-paccaya). Tâm tiếp nối tâm trước không gián đoạn; tâm vừa diệt 
đi làm duyên cho tâm sau sinh lên theo phương thức vô gián duyên 
(anantara-paccaya). Cũng có đẳng vô gián duyên giữa các tâm (sa- 
manantara-paccaya); nghiệp duyên (kamma-paccaya), tạo tác trong 
quá khứ làm duyên cho tâm quả sinh lên để kinh nghiệm đối tượng; cận 
y duyên (upanissaya-paccaya). 


58 Đạo Phật & nỗi sợ Covid-19 


DJ: Thật là tuyệt vời! Lành thay. Lại một 
lần nữa, trao đối với Achaan Sujin đã cho 
tôi thêm hiểu biết và những gợi ý để suy xét 
thông qua tìm hiểu thật kỹ lưỡng - những 
gợi ý như cần thiết phải nghiên cứu Giáo 
pháp, toàn bộ Tam tạng kinh điển, với sự 
tôn kính và cần trọng suy ngẫm®), 

AS: Cuối cùng thì mỗi người cũng phải từ 
giã thế giới này, bởi vi-rút hiện tại đã trở thành 
đại dịch, hay bởi một thứ khác. Những lợi ích 
duy nhất mà ta có thể mang sang kiếp sau là 
thiện pháp và hiểu biết đúng. Ngay cả khi có cơ 
hội nghe và tìm hiểu Giáo pháp, chúng ta vẫn 
bị xâm chiếm bởi những nỗi sợ hãi - đè nặng nề 
hay thoảng qua - khiến chúng ta bỏ qua cơ hội. 
Vậy mà, chúng ta lại không sợ vô minh. So sánh 
với những nỗi sợ hãi khác, vô minh đáng sợ hơn 
biết bao! 


DJ: Quả thực đúng như vậy, vô mỉnh đáng 


1. Achaan Sujin đã nói rằng hiểu biết đúng phải thống nhất vơi toàn bộ 
Tam Tạng. Có vẻ như ông D.J Banchorn đã hiểu nhằm ý rằng ta cần phải 
nghiên cứu đầy đủ cả Tam Tạng. Nghiên cứu, tìm hiểu không có nghĩa 
là tích lũy kiến thức, bởi vì những gì đức Phật dạy là hiểu về cái là thực, 
cái đang xuất hiện hiện giờ. [TN] Hiểu biết lý thuyết không phải là chánh 
niệm trực tiếp các thực tại xuất hiện, nhưng là duyên cho nó. Không có 
ai có thể làm cho chánh niệm sinh khởi. Nếu không được hiểu đúng thì 
sẽ lại là ai đó làm gì đó, và điều ấy đi ngược lại với Giáo lý. Đây là điểm 
vi tế trong giáo pháp [Alan Weller]. 


Pháp đàm với Achaan Sujin 59 


sợ hơn rất nhiều. Tôi chưa từng nghe vị thầy 
nào khác nói về ghê sợ vô minh như bà. 


AS: Chúng ta không sợ vô minh vì không 
hiểu hiểm họa của nó. 


DJ: Đa phần mọi người có rất nhiều nỗi sợ 

hãi, như sợ bóng tối, sợ ma, sợ nghèo đói, 

đau đón và cái chết, nhưng tôi chưa từng 

được nghe ai nói về nỗi sợ vô minh cả. 

AS: Đúng vậy, Khi vô minh, ta có thoát khỏi 
hiểm hoạ không? 

DJ: Không thể ạ. 

AS: Mọi người không thấy được giá trị của 
hiểu biết đúng và hiểm họa của vô minh. Tìm 
hiểu Giáo pháp đem đến hiểu biết đúng và những 
kiến thức mang lại lợi ích cho bản thân mình và 
những người khác. Lợi ích chừng nào? 

DJ: Tất cả các loại lợi ích. 

AS: Lợi ích cho bản thân và cho những 
người khác. 

DJ: Có lợi ích cho tất cả mọi người. 

AS: Nếu tất cả mọi người đều thấy được giá 
trị của hiểu biết đúng và hiểm họa của vô minh 
thì lợi ích sẽ vô cùng to lớn. 


60 Đạo Phật & nỗi sợ Covid-19 


DJ: Cuối cùng, thưa Achaan Sujin, Bà có 
gì nhăn nhủ tới những người Phật tử ạ? 


AS: Hãy chân thành. Từ "đức Phật" có nghĩa 
là “bậc trí". Đức Phật đã thuyết giảng để chúng 
ta có thê hiểu những thứ ta không thể tự mình 
biết được. Phật tử là người biết đức Phật đã dạy 
những gì. Từng từ cần phải được nghiên cứu cân 
trọng và thấu đáo. Mỗi Tạng trong Tam Tạng 
kinh điển cần được hiểu thống nhất với hai tạng 
còn lại. 


Mọi người thời nay cho rằng vì thời thế đã 
thay đổi, nên một vị tỳ kheo nhận tiền cũng 
không sao, mặc dù điều ấy trái ngược với giới 
luật đã được chế cho những người từ bỏ đời sống 
tại gia. Làm sao tiếp tục nhận và sử dụng tiền 
bạc sau khi đã từ bỏ những thú vui và lạc thú của 
đời sống tại gia lại có thê là đúng đắn được? 

Thọ giới tỳ kheo có nghĩa là từ bỏ mọi thứ. 
Nếu Giới luật được học và hiểu đúng, sẽ thấy 
rõ ràng là mục đích của xuất gia là tẩy trừ phiền 
não. Hiểu được hiểm hoạ của vô minh, cái là 
gốc rễ của mọi phiền não sẽ dẫn tới suy giảm bắt 
thiện và tận diệt phiền não. Những người hiểu 
được điều nảy được gọi là savaka (thanh văn đệ 
tử). Đức Phật gọi họ là những người con được 


1. Tỳ kheo: Tu sĩ nam. 


Pháp đàm với Achaan Sujin 61 


sinh ra từ tâm Ngài. Bằng trí tuệ và hiểu biết của 
mình, đức Phật đã chỉ cho mọi người những lợi 
ích của từ bỏ đời sống tại gia nhằm tầm cầu Giáo 
pháp và vun bồi trí tuệ đề tây trừ phiền não. 

Tuy vậy, đời sống của vị tỳ kheo không 

phù hợp với tất cả mọi người, những người 
tại gia không có những tích lũy cho đời sống 
ấy. Tuy nhiên, họ vẫn có thê hiểu Pháp và trở 
thành vị thánh Dự lưu, như thầy thuốc Jivaka 
Komarabhacca. Trong thời kỳ đức Phật còn tại 
thế, rất nhiều cư sĩ đã giác ngộ, trở thành các vị 
thánh đệ tử trong khi vẫn duy trì đời sống tại gia. 
Họ vẫn có thê hiểu được thực tại và đạt giác ngộ 
tới bậc thánh Bắt Lai. Nếu đạt giác ngộ tới quả 
vị A la hán, họ sẽ không thể sông cuộc đời tại 1a 
nữa và phải từ bỏ đề thọ giới. Bộ y cà sa thể hiện 
sự thọ giới và là biểu tượng của vị tỳ kheo A la 
hán. Các vị Tỳ kheo và Tỳ kheo mi chưa phải là 
A la hán vẫn tu họcU để diệt trừ các phiền não. 
Những người cư sĩ tìm hiểu Giáo pháp với mục 
đích tương tự, tùy thuộc vào căn cơ, xu hướng 
tích lũy và các duyên khác. 
1. Ghi chú này nhắc nhở chúng ta một lần nữa rằng nghiên cứu không 
phải là thu thập kiến thức sách vở mà là sự thẩm sát các thực tại đang 
sinh lên và diệt đi ngay bây giờ. Nghiên cứu, tìm hiểu là phương tiện, 
không phải là mục tiêu. Sự nghiên cứu, tìm hiểu mà chúng ta nói đến là 
tìm hiểu đúng đắn, với hiểu biết rằng không có con người nào tìm hiểu 
cả. Nghiên cứu, thẩm sát và hiểu 'vì tự ngã, bản thân” là sai lầm [TN]. 


62 Đạo Phật & nỗi sợ Covid-19 


Nếu chúng ta nhận là Phật tử, hiểu biết của 
chúng ta cần đúng với những gì mà đức Phật đã 
giác ngộ. Với tâm đại bi, đức Phật đã thuyết Pháp 
để chúng ta có thê bắt đầu tiếp cận sự vi tế thắm 
sâu của thực tại. Chừng nào vẫn còn cái hiểu 
đúng, chừng ấy Giáo pháp còn được duy trì và 
lưu truyền, không chỉ trong kỷ nguyên này, mà 
còn tồn tại nữa, mang tới lợi ích cho bản thân, 
cho những người khác và cho thế giới. Buồn 
thay, nêu không có ai nghiên cứu Giáo pháp, nó 
sẽ dần dần bị suy đôi và biến mắt. 


D.J: Thưa Achaan Sujin, chúng tôi xin gửi 
tới bà lòng tri ân và sự trần trọng sâu sắc 
nhât. 


AS: Cảm ơn bạn. 


DJ: Xin cảm ơn Bà! 


ĐẠO PHẬT & NỖI SỢ COVID-19 


HỘI LUẬT GIA VIỆT NAM 
NHÀ XUẤT BẢN HỒNG ĐỨC 
65 Tràng Thi - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội 
Email: nhaxuatbanhongduc65@gmail.com 
nhaxuatbanhongduc@yahoo.com 
Điện thoại: 024.3 9260024 Fax: 024.3 9260031 


Chịu trách nhiệm xuất bản 
Giám đốc BÙI VIỆT BẮC 
Chịu trách nhiệm nội dung 
Tổng biên tập LÝ BÁ TOÀN 
Biên tập: 
Sửa bản in: Vietnam Dhamma Home 
Bìa: Vietnam Dhamma Home 


In 1.000 cuốn, khổ 13,5cm x 20,5cm, tại Xí nghiệp in FAHASA. 
774 Trường Chinh, P15, Q. Tân Bình, TP.HCM. Số XNĐKXB: 000- 
2020/CXBIPH/00-00/HĐ. Số QĐXB của NXB: 000/QĐÐ-NXBHĐ 
cấp ngày 00/00/2020. In xong và nộp lưu chiểu năm 2020. Mã số 
sách tiêu chuẩn quốc tế (ISBN) 978-604-000-00-0. 


